271 


PH.ĂNG-GHEN 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỌI 
TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC''“ 


Do Ph.Ăng-ghen viết vào tháng Giêng - nửa In theo bản tiếng Đức xuất bản 
đầu tháng Ba 1880 năm 1891, có đối chiếu với bản 
Đã đăng trong tạp chỉ "La Revue socialiste” tiếng Pháp xuất bản năm 1880 
các số 3, 4, 5; ngày 20 tháng Ba; 20 tháng Nguyên văn là tiếng Đức 


Tư, 5 tháng Năm 18§0; và in thành cuốn 
sách mỏng bằng tiếng Pháp: F. Engels. 
"Socialisme  uíopique set  socialisme 


scientifque". Paris, I880 


THibliothềque đe 1a REVUE SOGIALISTE 


SUUIALISME_ UT0PI0UR 


tr 


SUUIAIISME SIIENTIFIQUE 


PAR 
FREDERIC ENGELS 


Traduetion franeaise pât 


PAUL LAFARGUE 


J°Ppix: EXO CCIIftiineec< 


«of ho, 


PARIS 
DERVEAUX XLIBRAIRE-ẺDITEUR 
32, Tlue d Angeul¿me, 32 


4880 


273 


Bìa trong của lần xuất bản đầu tiên bằng tiếng Pháp cuốn sách của Ph.Ăng-ghen "Sự phát triển 


của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học" 


275 


Xét nội dung của nó, chủ nghĩa xã hội hiện đại trước hết là 
kết quả của việc khảo sát một mặt là những đối lập giai cấp 
đang thống trị trong xã hội hiện đại giữa những người có của và 
những người không có của, giữa những nhà tư bản và những 
công nhân làm thuê, và mặt khác là tình trạng vô chính phủ 
đang chi phối sản xuất. Nhưng xét hình thức lý luận của nó thì 
chủ nghĩa xã hội hiện đại lúc đầu xuất hiện như một sự phát 
triển tiếp tục và dường như triệt để hơn những nguyên lý mà 
các nhà triết học khai sáng vĩ đại Pháp hồi thế kỷ XVIII đã nêu 
lên. Cũng như bất cứ học thuyết mới nào, chủ nghĩa xã hội 
trước hết phải xuất phát từ những tư liệu tư tưởng đã tích lũy từ 
trước, mặc dù gốc rễ của nó nằm sâu trong những sự kiện kinh 
tế vật chất. 

Những vĩ nhân ở Pháp đã soi sáng đầu óc mọi người để 
chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp bùng nỗ thì chính họ cũng rất 
cách mạng. Họ không thừa nhận một thứ uy quyền bên ngoài 
nào cả. Tôn giáo, quan niệm về tự nhiên, xã hội, tổ chức nhà 
nước, tất cả phải được đem ra phê phán hết sức nghiêm khắc, 
tất cả đều phải ra trước tòa án của lý tính và biện hộ cho sự tồn 
tại của mình hoặc từ bỏ sự tồn tại của mình. Lý tính của tư duy là 


276 PH.ĂNG-GHEN 


thước đo duy nhất để đánh giá mọi tồn tại. Đó là thời đại mà 
theo Hê-ghen, thế giới đứng bằng đầu”, trước hết theo ý nghĩa 
rằng đầu óc của con người và những nguyên lý do đầu óc thông 
qua tư duy mà phát hiện ra, đòi hỏi phải được dùng làm cơ sở 
cho mọi hoạt động của con người và cho mọi quan hệ xã hội, và 
sau đó theo ý nghĩa rộng hơn nữa là cái hiện thực mâu thuẫn với 
những nguyên lý ấy thì trong thực tế đã bị đảo lộn ngược lên. 
Tất cả những hình thức của xã hội và của nhà nước được thừa 
nhận trước kia, tất cả những quan niệm cỗ truyền, đều bị tuyên 
bố là không hợp lý và vứt bỏ như đồ cũ. Từ trước đến giờ, thế 
giới chỉ toàn bị những thành kiến chi phối, tất cả quá khứ của 
thế giới chỉ đáng thương và đáng kinh mà thôi. Bây giờ, lần đầu 
tiên, mặt trời đã mọc, thời đại của lý tính đã tới; từ nay về 
sau, mê tín và bất công, đặc quyền và áp bức phải nhường chỗ 
cho chân lý vĩnh cửu, cho chính nghĩa vĩnh cửu, cho bình đăng 


1* Hê-ghen nói về cách mạng Pháp như sau: "Tư tưởng về quyền, khái niệm về 
quyền liền lập tức được công nhận, mà chống lại nó thì chỗ dựa mục nát của tình 
trạng không có quyền đã tỏ ra bất lực. Chính tư tưởng về quyền hiện nay là cơ sở cho 
hiến pháp; bây giờ mọi cái đều phải dựa trên tư tưởng đó. Từ khi mặt trời chiếu sáng 
trên bầu trời và từ khi những hành tỉnh chạy vòng quanh mặt trời, người ta chưa bao 
giờ thấy con người đứng bằng đầu, nghĩa là căn cứ vào tư tưởng và dựa vào tư tưởng 
mà xây dựng hiện thực. A-na-xa-go là người đầu tiên nói rằng cái Nôs, tức là lý tính, 
chi phối thế giới, nhưng chỉ có đến ngày nay người ta mới biết là tư tưởng phải chỉ 
phối thực tại tinh thần. Đó là một bình minh rực rỡ. Mọi sinh vật có tư duy đều đón 
mừng thời đại mới đó. Một nhiệt tình cao thượng đã lan tràn suốt thời đại đó, một 
niềm xúc động của tỉnh thân đã làm cho thế giới rung động, dường như lần đầu tiên có sự 
hòa giải giữa thần ý và nhân thế" (Hê-ghen. "Triết học về lịch sử" 1840, tr. 535!'). Ngày 
nay há chẳng phải đã đến lúc nên ban hành đạo luật về những người xã hội chủ nghĩa 
để chống lại học thuyết của cố giáo sư Hê-ghen, cái học thuyết nguy hiểm làm đảo lộn 


những cơ sở xã hội, hay sao? 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 277 


sinh ra từ bản thân giới tự nhiên và cho những quyền không thể 
tách rời của con người. 

Ngày nay, chúng ta biết rằng sự thống trị của lý tính ấy chẳng 
qua chỉ là sự thống trị lý tưởng hóa giai cấp tư sản; rằng chính 
nghĩa vĩnh cửu đã được thực hiện trong pháp luật tư sản; rằng 
bình đăng rút cục lại chỉ là bình đẳng tư sản trước luật pháp; 
rằng một trong những nhân quyền chủ yếu của con người mà 
người ta đã tuyên bó, là... sở hữu tư sản. Nhà nước lý tính - khế 
ước xã hội của Rút-xô''“ - đã thể hiện và chỉ có thể thể hiện 
trong thực tiễn dưới hình thức nền cộng hòa dân chủ tư sản. Các 
nhà tư tưởng vĩ đại của thế kỷ XVIII, cũng như tất cả những tiền 
bối của họ, không thể vượt qua được những khuôn khổ mà thời 
đại của họ đã quy định cho họ. 

Nhưng bên cạnh sự đối lập giữa quý tộc phong kiến với giai 
cấp tư sản đứng ra làm đại biểu cho toàn bộ xã hội còn lại, còn 
có sự đối lập chung giữa những kẻ bóc lột và những người bị bóc 
lột, giữa những kẻ giầu lười biếng và những người nghèo cần cù 
lao động. Chính tình trạng đó đã khiến cho các đại biểu của giai 
cấp tư sản có thể tự nhận là đại biểu không phải của một giai cấp 
riêng biệt nào mà là đại biểu của toàn thể nhân loại đau khổ. 
Không phải chỉ có thế. Từ lúc mới chào đời, giai cấp tư sản đã 
mang nặng cái đối lập với chính bản thân nó: nhà tư bản không 
thể sống còn nếu không có người công nhân làm thuê; và người 
thợ cả các phường hội thời Trung cổ mà phát triển thành người 
tư sản cận đại thì người thợ bạn các phường hội và người làm 
công nhật không ở trong phường hội cũng đồng thời 
phát triển thành người vô sản. Mặc dầu nói chung và xét 
toàn bộ thì giai cấp tư sản, rong khi đấu tranh chống quỷ tộc, 
cũng có quyền, trong chừng mực nào đó, tự nhận là đại biểu cho 
các giai cấp lao động thời bấy giờ; nhưng trong mỗi phong trào 
lớn của giai cấp tư sản, lại xuất hiện những phong trào độc lập 


278 PH.ĂNG-GHEN 


của giai cấp vốn là tiền thân ít nhiều phát triển của giai cấp vô sản 
hiện đại. Tỷ dụ như phong trào của phái tái tẩy lễ và của Tô-mát 
Muyn-txơ trong thời đại Cải cách tôn giáo và Chiến tranh nông 
dân ở Đức, phái bình quân'!7 trong thời đại Đại cách mạng Anh, 
Ba-bớp trong thời đại Đại cách mạng Pháp. Đi đôi với những 
cuộc khởi nghĩa vũ trang cách mạng ấy của một giai cấp chưa 
trưởng thành, còn có những biểu hiện lý luận tương ứng: trong 
thế kỷ XVI và XVII có những tác phẩm không tưởng về những 
chế độ xã hội lý tưởng'!Ÿ; trong thế kỷ XVIII có những lý luận 
có tính chất cộng sản chủ nghĩa rõ rệt (Mo-re-li và Ma-bli). Yêu 
cầu bình đẳng không còn chỉ hạn chế trong những quyền lợi 
chính trỊ, mà đã mở rộng ra đến cả địa vị xã hội của mỗi cá nhân; 
không những phải xóa bỏ đặc quyền giai cấp mà còn phải xóa bỏ 
ngay cả những sự khác biệt giai cấp nữa. Hình thức biểu hiện đầu 
tiên của học thuyết mới ây là chủ nghĩa cộng sản khắc khổ, rập 
theo kiểu Xpác-tơ, cấm mọi sự hưởng lạc. Rồi ba nhà không 
tưởng vĩ đại xuất hiện: Xanh-Xi-mông, ông là người mà ngoài 
khuynh hướng vô sản ra, còn giữ những ảnh hưởng nào đó của 
khuynh hướng tư sản; Phu-ri-ê và Ô-oen; Ô-oen sống trong một 
nước mà sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhất, bị ảnh hưởng 
của những đối lập do phương thức sản xuất ấy sinh ra, nên đã 
xuất phát trực tiếp từ chủ nghĩa duy vật Pháp mà nêu ra một cách 
có hệ thống những dự án xóa bỏ những sự khác biệt giai cấp. 

Sự giống nhau giữa ba ông là ở chỗ họ không tự coi là đại 
biểu cho lợi ích của giai cấp vô sản mà lịch sử đã sản sinh ra 
trong thời kỳ đó. Cũng như những nhà triết học khai sáng, họ 
muốn lập tức giải phóng ngay toàn nhân loại, chứ không phải 
trước hết giải phóng một giai cấp nhất định. Cũng như những 
nhà triết học ấy, họ muốn xây dựng nên vương quốc của lý 
tính và của chủ nghĩa vĩnh cửu; nhưng vương quốc của họ 
khác rất xa vương quốc của các nhà triết học khai sáng Pháp. 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 279 


Đối với họ thì thế giới tư sản xây dựng theo những nguyên tắc 
của các nhà triết học ấy cũng không hợp lý và cũng bắt công, cho 
nên cũng phải vứt vào sọt rác như chế độ phong kiến và mọi chế 
độ xã hội trước kia. Sở dĩ lý tính chân chính và chính nghĩa chân 
chính từ trước đến giờ chưa thống trị được thế giới, chỉ là vì 
chưa ai hiểu được chúng một cách đúng đắn. Cái còn thiếu chỉ là 
nhân vật thiên tài mà thôi; bây giờ nhân vật ấy đã xuất hiện, đã 
nhận thức được chân lý. Sở đĩ đến nay thiên tài ấy mới xuất hiện, 
sở dĩ đến nay chân lý mới được nhận thức đúng đắn thì đó không 
phải là kết quả tất nhiên của toàn bộ tiến trình phát triển của lịch 
sử, không phải là sự kiện không thể tránh được mà chỉ là một sự 
ngẫu nhiên may mắn. Cách đây 500 năm, đáng lẽ nhân vật thiên 
tài ấy đã có thể xuất hiện một cách có kết quả như thế và nếu 
như thế thì nhân loại đã có thể tránh được năm thế kỷ nhằm lẫn, 
đấu tranh và đau khô. 

Chúng ta đã thấy những nhà triết học Pháp thế kỷ XVIII, 
tức là những người chuẩn bị cho cách mạng, đã nhờ đến lý tính 
làm kẻ xét xử duy nhất mọi sự vật hiện có. Họ đòi phải dựng 
nên nhà nước lý tính, xã hội lý tính; đòi phải phá hủy không 
thương tiếc tất cả những cái gì trái với lý tính vĩnh cửu. Chúng 
ta cũng đã thấy rằng lý tính vĩnh cửu ấy thực tế không phải là cái 
gì khác mà chính là nhận thức lý tưởng hóa của người thị dân 
trung đăng lúc ấy đang phát triển thành người tư sản. Nhưng 
khi cách mạng Pháp đã thực hiện xã hội lý tính ấy, nhà nước lý 
tính ấy thì người ta có thê thấy rõ rằng dù những chế độ mới là 
hợp lý hơn các chế độ cũ như thế nào đi nữa nhưng nó cũng hoàn 
toàn không phải là tuyệt đối hợp với lý tính. Nhà nước lý tính đã 
phả sản hoàn toàn. Khế ước xã hội của Rút-xô đã được thực hiện 
trong thời kỳ khủng bố; để thoát khỏi sự khủng bố, giai cấp tư 
sản, không tin vào năng lực chính trị của chính mình, trước tiên 


119 


đã câu cứu sự đôi bại của Viện châp chính ˆ, vê sau lại nâp 


280 PH.ĂNG-GHEN 


dưới trướng của chế độ độc tài Na-pô-lê-ông. Hòa bình vĩnh cửu 
mà người ta hứa hẹn đã biến thành một cuộc chiến tranh xâm lược 
không ngừng. Số phận của chế độ xã hội lý tính cũng không đẹp 
đẽ gì hơn. Sự đối lập giữa những người giàu và những người 
nghèo đáng lẽ được giải quyết trong đời sống hạnh phúc phố biến 
thì lại trở thành sâu sắc hơn do xóa bỏ những đặc quyền phường 
hội và đặc quyền khác là những đặc quyền đã từng giảm nhẹ sự 
đối lập ấy, và do xóa bỏ những tổ chức từ thiện của giáo hội là 
những tổ chức đã từng làm dịu chút ít những đối lập ấy; cái "tự do 
sở hữu" được thoát khỏi xiềng xích phong kiến, ngày nay đã được 
thực hiện trong thực tế, thì đối với người tiểu tư sản và tiểu nông, 
chắng qua chỉ là tự do bán cái sở hữu nhỏ của họ - cái sở hữu bị 
đè bẹp bởi sự cạnh tranh mãnh liệt của đại tư bản và chiếm hữu 
ruộng đất lớn - cho chính những bọn chủ đầu sỏ ấy; do đó, đối với 
người tiểu tư sản và tiêu nông, "tự do sở hữu" đã biến thành tự do 
mất sở hữu. Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp trên cơ sở 
tư bản chủ nghĩa đã làm cho sự nghèo khổ và khốn cùng của quần 
chúng lao động trở thành điều kiện sống còn của xã hội. Cái lối trả 
tiền ngay theo Các-lai-lơ nói, ngày càng trở thành lối liên hệ duy 
nhất của xã hội ẫy. Số tội phạm mỗi năm một tăng. Nếu những tội 
ác của thời phong kiến trước kia được tiến hành công khai một 
cách vô sỉ, bây giờ tuy chưa bị tiêu diệt nhưng tạm thời trở thành 
thứ yếu thì những tội ác của giai cấp tư sản, trước kia được lưu 
hành bí mật, bây giờ lại càng nảy nở dồi dào. Thương nghiệp ngày 
càng trở thành sự lừa đảo. Phương châm "bác ái” của cách mạng ?9 
được thực hiện trong sự bịp bợm và sự kình địch do cạnh tranh 
sinh ra. Hối lộ thay cho áp bức bằng bạo lực; tiền thay lưỡi 
gươm để làm đòn bẩy chủ yếu của quyền lực xã hội. Quyền 
hưởng đêm đầu tiên từ tay lãnh chúa phong kiến được chuyển 
qua tay anh tư sản chủ công xưởng. Mại dâm tăng lên đến những 
quy mô chưa từng có. Thậm chí chính hôn nhân, cũng như trước kia, 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 281 


vẫn là hình thức mại dâm được pháp luật thừa nhận và là bình 
phong chính thức cho sự mại dâm, vả lại còn được bồ sung thêm 
bằng sự thông dâm phổ biến. Tóm lại, so với những lời hứa hẹn 
hoa mỹ của các nhà triết học Pháp thì những chế độ xã hội, chế độ 
chính trị do "thắng lợi của lý tính" dựng nên, chỉ là một bức biếm 
họa làm cho người ta thất vọng chua cay. Chỉ còn thiếu những 
người để nhận ra tình hình thất vọng ấy, và những người ấy đã 
xuất hiện vào đầu thế kỷ mới. Năm 1802, Xanh-Xi-mông xuất bản 
"Những bức thư từ Giơ-ne-vơ" của ông; năm 1808, Phu-ri-ê xuất 
bản tác phẩm thứ nhất của ông, mặc dù cơ sở lý luận của ông đã 
có từ năm 1799; và ngày I tháng Giêng 1800, Rô-bớc Ô-oen làm 
giám đốc xưởng Niu-La-nác-cơ!?!, 

Nhưng lúc bấy giờ, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
và cùng với nó là sự đối lập giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sản còn rất ít phát triển. Đại công nghiệp vừa mới sinh ra ở 
Anh, và ở Pháp thì chưa có. Nhưng một mặt, chỉ có đại công 
nghiệp mới phát triển những xung đột đòi hỏi nhất thiết phải có 
một cuộc cách mạng trong phương thức sản xuất, đòi hỏi nhất 
thiết phải xóa bỏ tính chất tư bản chủ nghĩa của phương thức 
sản xuất - không phải chỉ là những xung đột giữa những giai 
cấp do đại công nghiệp sinh ra, mà là cả những xung đột giữa 
lực lượng sản xuất và phương thức trao đổi do nó tạo ra nữa; và 
mặt khác, cũng chỉ có đại công nghiệp ấy mới thông qua những 
sự phát triển lớn lao của lực lượng sản xuất mà cung cấp được 
những phương tiện để giải quyết những xung đột do nó tạo ra. 
Cho nên, nếu đầu thế kỷ XIX, những xung đột sinh ra từ trong 
xã hội hiện đại chỉ mới bắt đầu phát sinh thì dĩ nhiên là những 
phương tiện để giải quyết những xung đột ấy lại càng ít phát 
triển hơn nữa. Nếu quần chúng tay trắng ở Pa-ri tạm giành được 
quyền thống trị một thời gian ngắn trong thời kỳ khủng bố và 
do đó có thể đưa cuộc cách mạng tư sản chồng lại bản thân giai 


282 PH.ĂNG-GHEN 


cấp tư sản, đến thắng lợi, thì bằng việc làm của họ, họ chỉ chứng 
minh rằng trong điều kiện lúc bấy ĐIỜ, SỰ thống trị của họ không 
thể tồn tại được lâu đài. Giai cấp vô sản chỉ vừa mới tách ra khỏi 
khối quần chúng tay trắng nói chung để trở thành mầm mống của 
một giai cấp đang phát sinh, hoàn toàn chưa thể có một hành 
động chính trị độc lập được, thì chỉ biểu hiện ra là một tầng lớp 
đau khổ và bị áp bức, một tầng lớp vì không có khả năng tự lực 
cánh sinh nên nhiều lắm chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ bên ngoài - 
từ trên xuống. 

Hoàn cảnh lịch sử ấy cũng đã quyết định quan điểm của 
những người sáng tạo ra chủ nghĩa xã hội. Tương ứng với một 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa thành thục, với những quan 
hệ giai cấp chưa thành thục thì có một lý luận chưa thành thục. 
Biện pháp giải quyết những vấn đề xã hội còn nằm kín trong 
quan hệ kinh tế chưa phát triển, nên phải được sản sinh ra từ 
đầu óc con người. Chế độ xã hội chỉ biểu hiện toàn những 
khuyết điểm; tây trừ những khuyết điểm ấy là nhiệm vụ của lý 
tính tư duy. Điều cần thiết là phải phát minh ra một hệ thống xã 
hội mới hoàn thiện hơn, đồng thời dùng tuyên truyền và nếu có 
thể được thì dùng những thí nghiệm kiểu mẫu để gắn hệ thống 
ấy từ bên ngoài vào xã hội. Những hệ thống xã hội mới ấy ngay 
từ đầu đã không thể không rơi vào không tưởng và nó càng 
được quy định tỉ mỉ bao nhiêu thì nó càng rơi vào ảo tưởng 
thuần túy bấy nhiêu. 

Đã xác định rõ như thế rồi, chúng ta không nói thêm một 
chút nào nữa về phương diện ấy của vấn đề, hiện nay nó đã 
hoàn toàn thuộc về đĩ vãng rồi. Mặc cho những anh lái văn 
chương lặt chọn một cách trang nghiêm những ảo tưởng ngày 
nay chỉ đáng buồn cười ấy, mặc cho họ tự hào cho rằng phương 
thức tư duy minh mẫn của họ là cao hơn sự "cuồng loạn" kia. 
Chúng ta lẫy làm vui sướng về những mầm tư tưởng thiên tài 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 283 


hoặc những tư tưởng thiên tài đang lộ ra khắp nơi dưới cái vỏ 
kỳ đị Ấy, những tư tưởng mà bọn phi-li-xtanh mù không thấy 
được. 

Xanh-XI-mông là con đẻ của Đại cách mạng Pháp; khi cuộc 
cách mạng này bắt đầu nổ ra thì ông chưa đầy 30 tuổi. Cuộc cách 
mạng đó là thắng lợi của đẳng cấp thứ ba, tức là của đại đa số 
trong dân tộc, cái đa số ứiến hành sản xuất và buôn bán, đối với 
đắng cấp có đặc quyền và từ trước tới nay vẫn ăn không ngồi rồi - 
quý tộc và thầy tu. Nhưng chẳng bao lâu thắng lợi của đăng cấp 
thứ ba tỏ ra chỉ là thắng lợi của một bộ phận nhỏ trong đắng cấp 
ấy mà thôi: thắng lợi đó khiến tầng lớp được hưởng đặc quyền xã 
hội trong đăng cấp thứ ba - giai cấp tư sản giàu có - giành được 
chính quyền. Và hơn nữa, giai cấp tư sản ấy càng phát triển nhanh 
chóng trong quá trình cách mạng, một mặt, bằng cách đầu cơ tài 
sản ruộng đất của bọn quý tộc và giáo hội lúc đó bị tịch thu và ö¿ 
đem bán, mặt khác, bằng cách nhận thầu quân trang quân dụng mà 
lừa gạt dân tộc. Chính sự thống trị của bọn đầu cơ đó trong thời 
Viện chấp chính làm cho nước Pháp và cách mạng đi sát tới chỗ 
phá sản, và làm cho Na-pô-lê-ông có thể lấy cớ để tiến hành cuộc 
chính biến của y. Do đó, trong đầu óc của Xanh-XI-mông, sự đối 
lập giữa đăng cấp thứ ba và những đẳng cấp có đặc quyền mang 
hình thức đối lập giữa "những người lao động" và "những kẻ ăn 
không ngồi rồi". Nói những kẻ ăn không ngồi rồi không phải là chỉ 
nói những người trong đăng cấp có đặc quyền trước kia, mà là nói 
tất cả những kẻ không tham gia sản xuất và buôn bán mà sống 
bằng tô tức. Nói "người lao động" không phải chỉ nói công nhân 
làm thuê, mà là nói cả những chủ xưởng, người đi buôn, nhà ngân 
hàng nữa. Những kẻ ăn không ngồi rồi đã mất hết năng lực lãnh 
đạo tỉnh thần và thống trị chính trị - điều đó không còn nghỉ 
ngờ gì cả và đã được cách mạng chứng minh một cách rõ ràng. 
Và những người nghèo khổ cũng không có năng lực đó, điều đó, 


284 PH.ĂNG-GHEN 


theo Xanh-Xi-mông, đã được kinh nghiệm của thời kỳ khủng bố 
chứng minh. Vậy trong tình hình đó, ai sẽ lãnh đạo và thống 
trị? Theo Xanh-Xi-mông thì phải là khoa học và công nghiệp, 
được kết hợp với nhau bởi một mối liên hệ tôn giáo mới, tức là 
một "đạo Cơ Đốc mới", tất nhiên là thần bí và có tính chất đẳng 
cấp sâu sắc, có sứ mệnh khôi phục lại sự thống nhất của những 
quan niệm tôn giáo đã bị phá hoại từ thời cải cách. Nhưng khoa 
học tức là những học giả, và công nghiệp thì trước hết là nhà tư 
sản tích cực, chủ xưởng, nhà buôn, chủ ngân hàng. Có nhiên, 
những nhà tư sản ấy phải trở thành nhân viên của nhà nước 
được toàn xã hội tín nhiệm, nhưng đối với công nhân thì họ vẫn 
giữ địa vị chỉ huy và được hưởng những đặc quyên kinh tế. Còn 
chủ ngân hàng thì chính họ có sứ mệnh thông qua việc điều tiết 
tín dụng mà điều tiết toàn bộ sản xuất xã hội. Quan điểm ẫy 
hoàn toàn thích hợp với thời đại mà ở Pháp nền đại công nghiệp 
và cùng với nó là sự đối lập giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sản, còn đang ở trong quá trình phát sinh. Nhưng có một điểm 
mà Xanh-Xi-mông đặc biệt nhấn mạnh là: bất cứ lúc nào và bất 
cứ ở đâu, ông ta cũng quan tâm trước hết đến số phận của "giai 
cấp đông nhất và nghèo khổ nhất" ("la classe la plus nombreuse 
et la plus pauvre"). 

Ngay trong tập "Những bức thư từ Giơ-ne-vơ” của Xanh-X1-mông, 
chúng ta đã thấy nguyên tắc: 

"Mọi người đêu phải lao động". 

Cũng trong tác phẩm ấy, ông đã chỉ ra rằng sự thống trị của 
thời đại khủng bố ở Pháp là sự thống trị của quần chúng không 
có của. Ông nói với họ: 

"Các anh hãy xem khi đồng chỉ của các anh thông trị nước Pháp thì tình hình ở 
đó là như thế nào: họ đã gây ra đói khổ"!?. 


Nhưng vào năm 1802 mà đã hiểu được rằng cách mạng Pháp 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 285 


không phải chỉ là một cuộc đấu tranh giai cấp giữa quý tộc, giai 
cấp tư sản và giai cấp không có của thì đó là một phát hiện hết 
sức thiên tài. Năm 1816, Xanh-Xi-mông tuyên bố rằng chính trị 
chỉ là khoa học về sản xuất và đã báo trước rằng chính trị sẽ bị 
kinh tế hoàn toàn nuốt mắt !”. Nếu ở đây ý kiến cho rằng tình 
hình kinh tế là cơ sở của các thiết chế chính trị, chỉ mới biểu 
hiện dưới hình thức mầm mống thì trái lại, tư tưởng cho rằng 
việc quản lý người về chính trị phải biến thành việc quản lý vật 
và thành việc chỉ đạo quá trình sản xuất, nghĩa là tư tưởng "xóa 
bỏ nhà nước" mà gần đây người ta đã bàn tán rất nhiều, tư tưởng 
ấy ở đây đã được nêu lên một cách hoàn toàn rõ rệt. Năm I814, 
ngay sau khi quân đồng minh vào Pa-ri và trong cuộc chiến tranh 
một trăm ngày năm 1815, Xanh-Xi-mông cũng tỏ ra sáng suốt 
như thể hơn những người đương thời khi ông tuyên bố rằng cái 
bảo đảm duy nhất cho sự phát triển hòa bình và sự phồn thịnh ở 
châu Âu là sự liên minh giữa Pháp và Anh và sau là giữa hai 
nước này với Đức ”!. Thật vậy, phải can đảm hết sức và phải có 
tầm mắt nhìn xa về lịch sử, mới đám cô động người Pháp năm 
1815 liên minh với kẻ chiến thắng ở Oa-téc-lô !?Ÿ. 

Nếu Xanh-Xi-mông có một tầm mắt rộng thiên tài, do đó 
quan điểm của ông chứa đựng mầm mống của hầu hết những tư 
tưởng kinh tế chưa chặt chẽ của những nhà xã hội chủ nghĩa sau 
này, thì Phu-ri-ê có một sự phê bình chế độ xã hội đương thời 
bằng một sự sắc sảo đặc biệt của người Pháp, nhưng không vì thế 
mà kém phần sâu sắc. Phu-ri-ê tóm lẫy lời nói của giai cấp tư 
sản, của bọn tiên tri cuồng nhiệt của giai cấp đó trước cách mạng 
và của bọn xu nịnh mà chúng mua chuộc sau cách mạng. Ông 
thắng tay lột trần cảnh khốn cùng về vật chất và về tinh thần của 
thế giới tư sản và đem đối chiếu cảnh khốn cùng ấy với những 
lời hứa hẹn cám dỗ của các nhà triết học khai sáng trước kia về 


286 PH.ĂNG-GHEN 


việc xây dựng một xã hội chỉ có lý tính chi phối, về một nền 
văn minh đem lại đời sống hạnh phúc cho mọi người, về khả 
năng của con người tiến tới chỗ vô cùng hoàn hảo, cũng như với 
những lời nói tô hồng của những nhà tư tưởng tư sản cùng thời 
với ông; ông vạch rõ rằng bất cứ ở đâu, cái hiện thực thảm hại 
nhất cũng đi đôi với những lời lẽ văn hoa rỗng tuếch như thế 
nào, và trút hết những lời châm biếm rất chua cay lên trên sự 
phá sản hoàn toàn của những lời nói trống rỗng ấy. Phu-ri-ê 
không phải chỉ là một nhà phê bình, và do bản tính vui vẻ, ông 
lại là một nhà châm biếm và thậm chí là một trong những nhà 
châm biếm lớn nhất từ trước tới nay. Bằng những lời lẽ tài tình 
và lý thú, ông đã mô tả những mánh khóe đầu cơ thịnh hành 
trong thời kỳ cách mạng thoái trào và cái đầu óc con buôn nhỏ 
phố biến trong thương nghiệp Pháp hồi bấy giờ. Tuyệt diệu hơn 
nữa là những lời ông phê phán hình thức tư sản của quan hệ 
nam nữ và địa vị xã hội của phụ nữ trong xã hội tư sản. Ông là 
n8ƯỜi đầu tiên đã tuyên bồ rằng trong một xã hội nhất định, 
trình độ giải phóng của phụ nữ là cái thước tự nhiên dùng để đo 


VHn, Nhưng sự vĩ đại nhất của Phu-ri-ê là 


sự giải phóng chung 
quan điểm của ông về lịch sử xã hội. Ông chia toàn bộ tiến 
trình của lịch sử xã hội từ trước đến nay thành bốn giai đoạn: 
giai đoạn mông muội, giai đoạn dã man, giai đoạn gia trưởng, 
giai đoạn văn minh; giai đoạn sau cùng, theo ông, là cái mà bây 
giờ gọi là xã hội tư sản, tức là cái trật tự xã hội phát triển từ 
thế kỷ XVI và ông chỉ ra rằng 

"chế độ văn minh đã mang lại cho mọi tật xấu đã có từ thời đại đã man dưới 
hình thức đơn giản, một hình thức tồn tại phức tạp, ám muội, hai mặt và giả dối"; 

rằng, văn minh vận động trong "vòng luấn quân", trong 
những mâu thuẫn không thể khắc phục được và luôn luôn tái 
sinh, thành thử nền văn minh luôn luôn đạt được những kết quả 
trái với điều mà nó mong muốn một cách thực tâm hay giả dối '*7, 
Thành thử chẳng hạn như: 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 287 


"trong giai đoạn văn minh, sự nghèo khổ sinh ra từ chính bản thân sự đôi dào" !?Š. 


Như chúng ta đã thấy, Phu-ri-ê vận dụng phép biện chứng 
một cách cũng tài tình như Hê-ghen là người đương thời với ông. 
Một cách cũng biện chứng như vậy, ông vạch ra rằng trái với 
những lời nói ba hoa về khả năng của con người tiễn đến chỗ vô 
cùng hoàn hảo, mỗi thời đại lịch sử đều có con đường lên và con 
đường xuống của nó'”, và ông vận dụng cách nhìn ấy vào việc 
nhận xét tương lai của nhân loại nói chung. Cũng giống như Can-tơ 
đã đem tư tưởng về sự điệt vong sau này của quả đất vào khoa 
học tự nhiên, Phu-ri-ê cũng đem tư tưởng về sự diệt vong sau 
này của loài người vào trong quan niệm về lịch sử của mình. 

Trong khi cơn bão táp cách mạng đương lan tràn khắp nước 
Pháp thì một cuộc cách mạng Ít ồn ào hơn, nhưng cũng to lớn 
như thế, diễn ra ở Anh. Hơi nước và sản xuất mới bằng máy 
móc biến công trường thủ công thành đại công nghiệp hiện đại 
và do đó cách mạng hóa toàn bộ nền móng của xã hội tư sản. 
Tiến trình phát triển uế oải của thời kỳ công trường thủ công 
biến thành một thời kỳ vũ bão thật sự trong sản xuất. Xã hội 
ngày càng phân hóa nhanh chóng thành những nhà đại tư bản 
và những người vô sản không có của; giữa hai giai cấp ấy thì 
thay cho tầng lớp trung gian ôn định của thời trước, người ta 
thấy xuất hiện những đám quần chúng thợ thủ công và tiểu 
thương không ồn định, sống một cuộc sống rất bấp bênh và hình 
thành một bộ phận lưu động nhất trong dân cư. Phương thức 
sản xuất mới lúc đó mới chỉ vào giai đoạn đầu của thời kỳ 
đang lên của nó, nó vẫn còn là phương thức sản xuất bình thường, 
thích hợp, phương thức sản xuất duy nhất có thể có trong điều 
kiện lúc bấy giờ. Thế mà lúc ấy, nó đã gây ra những tai ương 
xã hội rõ ràng: sự chen chúc của một đám dân cư không nhà 
không cửa trong những căn nhà lụp xụp ghê tởm nhất ở các 
thành phố lớn; sự tan rã của mọi mối liên hệ cô truyền về huyết 
thống, về sự phụ thuộc trong gia đình; sự kéo dài thời gian lao 


288 PH.ĂNG-GHEN 


động đến cực độ, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em; sự trụy lạc 
của một số người đông đảo trong giai cấp lao động đột nhiên bị 
ném vảo những điều kiện sinh hoạt hoàn toàn mới - từ nông thôn 
ra thành thị, từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ những điều 
kiện sinh hoạt ôn định đến những điều kiện sinh hoạt bấp bênh 
thay đổi hàng ngày. Chính giữa lúc ấy thì một nhà cải cách xuất 
hiện, một chủ xưởng 29 tuôi, một người có tính giản dị, ngây thơ 
đến mức trở thành cao thượng, đồng thời cũng là một người bẩm 
sinh có tài lãnh đạo hiếm có. Rô-bớc Ô-oen đã tiếp thu học 
thuyết của các nhà duy vật khai sáng cho rằng tính cách của con 
người, một mặt là sản phẩm của cơ thể bâm sinh của con TNĐƯỜI 
và mặt khác là sản phẩm của hoàn cảnh xung quanh con người 
trong suốt đời, nhất là trong thời kỳ phát triển của con người. 
Phần đông những chủ xưởng có cùng một địa vị xã hội với ông 
đều chỉ thấy cách mạng công nghiệp là sự rồi loạn và hỗn độn 
thuận tiện cho việc buông câu nước đục và phát tài nhanh chóng. 
Rô-bớc Ô-oen đã thấy đó là cơ hội tốt để thực hiện lý tưởng mà 
mình hằng ôm ấp và do đó đem lại trật tự trở lại cho tình trạng 
hỗn độn. Ở Man-se-xtơ, với tư cách là giám đốc một xưởng 500 
công nhân, ông đã thử áp dụng lý tưởng ấy và thu được kết quả. 
Từ năm 1800 đến năm 1829, Rô-bớc Ô-oen điều khiển xưởng 
kéo sợi lớn Niu-La-nác-cơ ở Xcốt-len, và là người có cổ phần 
trong xí nghiệp, ông cũng hành động ở đây theo hướng đó, 
nhưng được tự do hành động nhiều hơn và đã thu được kết quả 
lớn hơn khiến ông nổi tiếng ở châu Âu. Số người trong xưởng 
Niu-La-nác-cơ dần dần tăng lên đến 2500, lúc đầu gồm những 
phần tử rất phức tạp và phần lớn hết sức hư hỏng, đã được Ô-oen 
biến đổi thành một khối hoàn toàn kiểu mẫu trong đó không 
còn nạn say rượu, cảnh sát, tòa án hình, kiện cáo, các tổ chức 
cứu tế, và hội từ thiện nữa. Sở dĩ đạt được như thế, chỉ là vì 
ông đã để công nhân sống trong những điều kiện xứng đáng 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 289 


với phẩm cách của con người hơn và đặc biệt là đã quan tâm đến 
việc giáo dục tốt thế hệ đang lớn lên. Ở Niu-La-nác-cơ, đã thành 
lập những vườn trẻ mà Ô-oen là người đầu tiên sáng lập ra. Vườn 
trẻ nhận những trẻ em từ hai tuổi trở lên, ở đó chúng vui chơi 
thích thú đến nỗi cha mẹ chúng khó mà bảo chúng về được. 
Trong khi những người cạnh tranh với ông bắt công nhân làm 
mỗi ngày từ 13 đến 14 giờ thì thời gian lao động trong xưởng 
Niu-La-nác-cơ không quá lI0O giờ rưỡi. Trong thời kỳ khủng 
hoảng bông, phải nghỉ việc mất bốn tháng mà công nhân vẫn tiếp 
tục lĩnh nguyên lương. Thế mà xưởng vẫn tăng được hơn gấp đôi 
số vốn của mình và cho đến lúc ngừng hắn, xưởng vẫn đem lại 
cho các cô đông rất nhiều tiền lãi. 

Nhưng tất cả những điều đó chưa làm cho Ô-oen vừa lòng. 
Điều kiện sinh sống mà ông đã tạo ra cho công nhân của ông, 
theo con mắt nhận xét của ông thì còn xa mới xứng đáng với 
nhân phẩm con người. Ông nói: 

"Những người ấy là nô lệ của tôi", 

những điều kiện tương đối thuận tiện mà Ô-oen đã đem lại 
cho công nhân ở NiIu-La-nác-cơ còn xa mới đủ để cho tính cách 
và trí tuệ của họ phát triển hợp lý và toàn diện và càng không đủ 
cho sự tự do hoạt động sinh tồn của họ. 

"Nhưng một bộ phận lao động 2500 người sản xuất ra cho cả xã hội những của 
cải thực tế mà chưa đầy nửa thế kỷ trước đây còn cần phải 600 000 người mới có 
thể sản xuất ra. Tôi tự hỏi: chênh lệch giữa số vật phẩm mà 2500 người tiêu dùng 
với số vật phẩm đáng lẽ phải có cho 600 000 người tiêu dùng thì rút cục đi đâu?". 

Câu trả lời cũng rõ thôi. Ngoài số lời hàng năm là 5% 
trả cho những người chủ sở hữu công xưởng tính theo nguyên 
vốn của họ thì chỗ chênh lệch đó còn đem lại cho họ một lợi 
nhuận là trên 300 000 pao xtéc-linh (6 000 000 mác). Xưởng 
Niu-La-nác-cơ đã như thế thì tất cả các công xưởng khác ở Anh 
lại càng như thế. 


290 PH.ĂNG-GHEN 


"Nếu không có nguồn của cải mới ấy do máy móc tạo ra thì không thể tiến 
hành được những cuộc chiến tranh lật đỗ Na-pô-lê-ông, và duy trì những nguyên 
tắc quý tộc của chế độ xã hội. Thế mà lực lượng mới ấy lại là sản phẩm của giai 
cấp lao động"!”, 

Vậy kết quả của lực lượng ấy cũng phải thuộc về giai cấp lao 
động. Lực lượng sản xuất mạnh mẽ mới, lúc trước, chỉ để làm 
giàu cho một số cá nhân và nô dịch quần chúng thì bây giờ, đối 
với Ô-oen, đã trở thành cơ sở để cải tạo xã hội, và với tư cách là 
của chung của mọi người, nên phải được dùng để mưu đời sống 
hạnh phúc chung. 

Chính từ hoạt động doanh nghiệp thuần túy đó, có thể nói là 
sự tính toán nhà buôn, mà nảy sinh ra chủ nghĩa cộng sản của 
Ô-oen. Chủ nghĩa cộng sản của ông luôn giữ tính chất thực tiễn 
ấy. Chăng hạn, năm 1823, khi đề ra kế hoạch dùng những khu vực 
cộng sản chủ nghĩa để xóa bỏ những sự khốn cùng ở Ai-rơ-len, 
Ô-oen đã kèm thêm một bản dự trù chỉ tiết về số tiền cần phải bỏ 
ra để xây dựng, về những chi phí hàng năm và số thu nhập có thê 


lãi Ặ . ¬- 2 TA RAO 
. Hay như trong kê hoạch cuôi cùng của ông về xã hội 


có được 
tương lai, tất cả những chi tiết đều được quy định về mặt kỹ 
thuật - thậm chí có cả sơ đồ nhà ở của công nhân, sơ đồ nhìn 
phía trước và từ trên nhìn xuống - một cách thông thạo khiến cho 
nếu tiếp nhận kế hoạch cải tạo xã hội của ông thì về mặt những 
chi tiết tổ chức cũng ít có chỗ bắt bẻ được, ngay cả về mặt kỹ 
thuật nữa. 

Bước chuyển hướng sang chủ nghĩa cộng sản là bước ngoặt 


1* Những đoạn trích dẫn này lấy trong một tập hồi ký tên là: "Cách mạng trong tư 


Ãnt! 


tưởng và trong thực tiên" gửi "những người cộng hòa đỏ, những người cộng sản và 
những người xã hội chủ nghĩa ở châu Âu". Ô-oen đã gửi tập này cho Chính phủ lâm thời 
Pháp năm 1848 và cho "hoàng hậu Anh là Vích-tô-ri-a và người cố vẫn có trách nhiệm 


của Vích-tô-ri-a"!?9, 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 291 


trong đời Ô-oen. Chừng nào ông chỉ hoạt động với tư cách là một 
kẻ thương người thì ông được giàu có, tiếng tăm, danh vọng và 
danh dự. Ông đã từng là người có tiếng tăm nhất ở châu Âu. 
Không chỉ những người cùng địa vị xã hội với ông mà cả những 
chính khách trọng yếu và những ông hoàng cũng nghe và tán 
thành ông. Nhưng khi ông đưa lý luận cộng sản chủ nghĩa của 
ông ra thì tình hình thay đổi ngay lập tức. Theo ông thì trước hết 
có ba trở lực lớn ngăn cản con đường ổi tới cải cách xã hội: sở 
hữu tư nhân, tôn giáo, hình thức hôn nhân hiện có. Khi bắt đầu 
đấu tranh chống những trở lực Ấy, ông biết rằng ông sẽ bị gạt ra 
ngoài xã hội quan phương và mất địa vị xã hội của mình. Nhưng 
những điều đó không thể cản trở được Ô-oen, không thể làm 
yêu sức mạnh công kích dũng cảm của ông. Và tất cả những điều 
ông dự đoán đều xảy ra. Bị gạt ra ngoài xã hội quan phương, bị 
báo chí lờ đi không đả động gì đến mình, mất hết tài sản vì 
những thí nghiệm cộng sản chủ nghĩa bị thất bại ở châu Mỹ, 
những thí nghiệm mà ông đã hy sinh toàn bộ tải sản của ông 
để tiến hành, ông liền trực tiếp nhờ đến giai cấp công nhân 
và trong 30 năm sau ông vẫn tiếp tục hoạt động trong giai cấp 
công nhân. Mọi phong trào xã hội vì lợi ích của giai cấp công 
nhân ở nước Anh và mọi thành tựu thực sự của những phong trảo 
ấy đều gắn liền với tên tuổi của Ô-oen. Chẳng hạn như nhờ § 
năm cố gắng của ông, nên năm 1819 đạo luật đầu tiên hạn chế 
lao động của phụ nữ và trẻ em trong các công xưởng đã được 


'3“. Ông đã chủ tọa đại hội đầu tiên, trong đó các hội 


thông qua 
công liên toàn nước Anh liên hợp thành một tổng hội lớn duy 
nhất!. Để dùng làm biện pháp quá độ tiến lên chế độ xã hội 
cộng sản chủ nghĩa hoàn toàn, một mặt ông tổ chức ra những hợp 
tác xã (tiêu dùng và sản xuất), những hợp tác xã này, từ ngày đó, 
ít ra cũng đã chứng minh trong thực tiễn rằng nhà buôn và 
chủ xưởng là những người mà người ta rất có thể không cần đến; 


292 PH.ĂNG-GHEN 


mặt khác ông tổ chức ra những thương trường lao động là nơi để 
trao đổi các sản phẩm của lao động bằng một thứ tiền giấy lao 
động mà đơn vị giá trị là giờ lao động '°Ý. Những thương trường 
ấy - tất nhiên phải thất bại - là một dự kiến đầy đủ về cái ngân 


` TỶ: & À ^„„135 
hàng trao đôi mà Pru-đông đê ra sau này 


, và những thương 
trường ấy chỉ khác ngân hàng trao đổi ở chỗ là chúng không 
được coi là thứ thuốc vạn ứng chữa mọi bệnh xã hội mà chỉ là 
bước thứ nhất để đi tới một cuộc cải cách xã hội triệt để hơn 
nhiêu. 

Phương thức tư tưởng vốn có của những nhà không tưởng đã 
chi phối lâu dài các quan điểm xã hội chủ nghĩa của thế kỷ XIX, 
và cho đến nay phần nào vẫn còn chi phối. Tất cả những người 
xã hội chủ nghĩa Pháp và Anh cũng như chủ nghĩa cộng sản Đức 
trước kia, kể cả Vai-tlinh, mới đây thôi đều còn giữ phương thức 
tư tưởng đó. Đối với tất cả những người ấy, chủ nghĩa xã hội là 
biểu hiện của chân lý tuyệt đối, của lý tính tuyệt đối và chính 
nghĩa tuyệt đối, và chỉ cần phát hiện ra nó là có thể chinh phục 
toàn thế giới bằng lực lượng của bản thân nó; nhưng vì chân lý 
tuyệt đối không phụ thuộc vào thời gian, không gian và sự phát 
triển lịch sử của loài người, cho nên việc nó được phát hiện ra 
lúc nào và ở đâu, là một việc thuần túy ngẫu nhiên. Hơn nữa 
chân lý, lý tính và chính nghĩa tuyệt đối lại không giống nhau ở 
mỗi người sáng lập ra một học phái nào đó; mỗi dạng đặc biệt 
của chân lý, lý tính và chính nghĩa tuyệt đối ở từng người sáng 
lập ra một học phái nào đó lại còn tùy thuộc vào đầu óc chủ 
quan, điều kiện sinh hoạt, trình độ tri thức và trình độ phát 
triển tư duy của họ nữa. Vì thế, sự xung đột ấy giữa các chân 
lý tuyệt đối chỉ có thể được giải quyết bằng một cách duy nhất là 
để cho chúng mài mòn lẫn nhau mà thôi. Do đó, không thể có 
được một cái gì khác hơn là một chủ nghĩa xã hội chiết trung, 
cái loại chủ nghĩa xã hội, trong thực tế, mãi cho đến nay, vẫn 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - I 293 


còn chi phối đầu óc của đại đa số những công nhân xã hội chủ 
nghĩa ở hai nước Anh, Pháp. Chủ nghĩa xã hội chiết trung ấy là 
một mớ hỗn hợp đủ mọi sắc thái bao gồm những nhận xét phê 
phán ôn hòa hơn, những nguyên lý kinh tế và những khái niệm 
của các nhà sáng lập các học phái đối với xã hội tương lai - và 
cái mớ hỗn hợp này lại càng dễ có được khi trong mỗi bộ phận 
cấu thành của nó, những góc cạnh sắc bén của sự chính xác đã bị 
mòn ổi qua các cuộc tranh cãi như đá mòn dưới dòng nước chảy. 
Muốn làm cho chủ nghĩa xã hội thành một khoa học thì trước hết 
phải đặt chủ nghĩa xã hội trên một cơ sở hiện thực. 


294 PH.ĂNG-GHEN 


H 


Trong thời gian ấy, cùng với và tiếp theo triết học Pháp thế 
kỷ XVIHII, triết học mới ở Đức đã ra đời và đã đạt tới đỉnh cao 
nhất của nó với Hê-ghen. Công lao lớn nhất của nó là đã quay trở 
lại phép biện chứng, coi đó là một hình thức cao nhất của tư duy. 
Những nhà triết học Hy Lạp cô đại đều là những nhà biện chứng 
tự phát, bẩm sinh, và A-ri-xtốt, bộ óc bách khoa nhất trong các 
nhà triết học ấy, đã phân tích những hình thức căn bản nhất của 
duy vật biện chứng. Trái lại, mặc dầu triết học cận đại cũng có 
những đại biểu xuất sắc của phép biện chứng (như Đê-các-tơ và 
Xpi-nô-da), nhưng triết học này đặc biệt là do ảnh hưởng của 
triết học Anh, dần dần bị sa vào phương pháp tư duy gọi là siêu 
hình, là phương pháp tư duy hầu như hoàn toàn chi phối những 
người Pháp trong thế kỷ XVIIH, ít nhất cũng trong những tác 
phẩm của họ chuyên bàn về triết học. Nhưng ngoài lĩnh vực triết 
học hiểu theo đúng nghĩa của nó ra, họ cũng để lại cho chúng ta 
nhiều kiệt tác về phép biện chứng; chúng ta chỉ cần kế những cuốn 
"Người cháu trai của Ra-mô" của Đi-đrô'3“ và "Bàn về nguôồn gốc 
của sự bất bình đẳng giữa người và người" của Rút-xô. Ở đây, 
chúng tôi sẽ giới thiệu vắn tắt thực chất của hai phương thức tư 
duy ấy. 

Khi chúng ta xem xét một cách có suy nghĩ giới tự nhiên, lịch 
sử loài người, hay hoạt động tinh thần của bản thân chúng ta thì 
trước nhất, chúng ta thấy bức tranh là một sự chẳng chịt vô 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 295 


tận những mối liên hệ và những tác động qua lại trong đó không 
có cái gì là không động, không thay đổi, mà tất cả đều vận động, 
biến hóa, phát sinh và mất đi. Như vậy, trước hết chúng ta thấy 
một bức tranh chung, trong đó những chỉ tiết ít nhiều đều tạm 
thời lùi lại phía sau, chúng ta chú ý đến vận động, đến chuyển 
hóa và đến liên hệ nhiều hơn là chú ý đến cái gì đang vận động, 
đang chuyền hóa, đang liên hệ lẫn nhau. Cái thế giới quan nguyên 
thủy, ngây thơ, nhưng căn bản đúng đó là của các nhà triết học Hy 
Lạp thời cỗ và người thứ nhất đã trình bày nó một cách rõ ràng là 
Hê-ra-clít: mọi vật tồn tại, đồng thời lại không tồn tại, vì mọi vật 
đều #ồi đi, mọi vật đều không ngừng biến hóa, mọi vật đều luôn 
luôn ở trong quá trình không ngừng phát sinh và chết đi. Nhưng 
dù đã nắm đúng đến thế nào tính chất chung của bức tranh về toàn 
bộ các hiện tượng, cách nhìn ấy vẫn không đủ để giải thích những 
chi tiết cấu thành bức tranh toàn bộ và chừng nào chúng ta chưa 
giải thích được các chỉ tiết ấy thì chúng ta chưa thể hiểu rõ được 
toàn bộ bức tranh. Muốn nhận thức được những chi tiết Ấy, chúng 
ta buộc phải tách chúng ta khỏi sự liên hệ tự nhiên hay lịch sử của 
chúng, phải phân tích lần lượt từng chỉ tiết một theo đặc tính của 
chúng, theo nguyên nhân và kết quả riêng của chúng, v.v.. Đó 
trước hết là nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học tự nhiên và khoa 
học lịch sử là những ngành nghiên cứu mà những người Hy Lạp 
thời cô điển, vì những lý do hoàn toàn dễ hiểu, đã đặt vào một địa 
vị thứ yếu vì trước hết họ còn phải thu thập những tài liệu đã. Chỉ 
sau khi thu thập những tài liệu về khoa học tự nhiên và lịch sử đến 
một mức nào đó, thì mới có thể chuyển sang phân tích một cách có 
phê phán, so sánh và căn cứ theo đó mà phân chia ra thành các 
lớp, các cấp và các loại. Vì thế cho nên việc nghiên cứu một cách 
chính xác giới tự nhiên, chỉ đến thời kỳ A-lếch-xan-đri''”, mới 
được người Hy Lạp bắt đầu phát triển, và về sau trong thời Trung 
cổ, được người A-rập phát triển thêm một bước. Nhưng khoa học 


296 PH.ĂNG-GHEN 


tự nhiên chân chính thì chỉ bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ XV, và từ 
bấy đến nay, khoa học đó đã phát triển ngày càng nhanh chóng. 
Việc phân giới tự nhiên ra thành những bộ phận cá biệt, việc 
phân các quá trình tự nhiên và sự vật tự nhiên khác nhau thành 
những lớp nhất định, việc nghiên cứu cấu tạo bên trong của 
những vật thể hữu cơ theo các hình thái giải phẫu muôn vẻ của 
nó, tất cả những cái đó đều là những điều kiện cơ bản cho những 
tiến bộ lớn lao của sự phát triển khoa học tự nhiên trong bốn thế 
kỷ vừa qua. Nhưng phương pháp nghiên cứu ấy đồng thời cũng 
truyền lại cho chúng ta một thói quen là xem xét sự vật tự nhiên 
và quá trình tự nhiên trong trạng thái cô lập, ở bên ngoài mối 
liên hệ to lớn chung, và do đó không xem xét chúng trong trạng 
thái vận động mà trong trạng thái tĩnh, không coi chúng là 
những sự vật về bản chất là hay biến đổi, mà coi là những sự vật 
vĩnh viễn không thay đổi, không coi chúng trong trạng thái sông 
mà coi trong trạng thái chết. Khi phương pháp xem xét ấy được 
Bê-cơn và Lốc-cơ đem từ khoa học tự nhiên sang triết học thì nó 
tạo nên tính hạn chế riêng của những thế kỷ gần đây, phương 
pháp tư duy siêu hình. 

Đối với nhà siêu hình học thì những sự vật và sự phản ánh 
của chúng vào tư tưởng, tức là những khái niệm, đều là những 
cái riêng biệt, bất biến, có định, vĩnh viễn, phải được nghiên cứu 
cái này sau cái kia, cái này độc lập đối với cái kia. Nhà siêu hình 
học suy nghĩ bằng những phản đề tuyệt đối không thể tương dung 
được với nhau; họ nói: "có là có và không là không; ngoài cái đó 
ra tức là nói bừa", Đối với họ thì sự vật hoặc là tồn 
tại hoặc là không tồn tại và cũng giống như thế, một sự vật 
không thể vừa là bản thân nó lại vừa là một sự vật khác. Chính 
diện và phản điện tuyệt đối bài trừ lẫn nhau; nguyên nhân và kết 
quả cũng đối lập hắn với nhau. Phương pháp tư duy ấy mới 
xem thì có vẻ hết sức hợp lý vì nó là phương pháp của cái mà 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 297 


người ta gọi là lẽ phải thông thường. Nhưng lẽ phải thông thường 
của người ta, nếu cứ nằm trong bốn bức tường sinh hoạt gia đình 
thôi, thì thật là ông bạn đáng kính; song khi nó mạo hiểm xông 
vào thế giới nghiên cứu rộng bao la thì lập tức nó sẽ gặp phải 
những biến cô thật lạ lùng. Phương pháp tư duy siêu hình dù 
được coi là thích đáng và thậm chí không thể thiếu được trong 
những lĩnh vực ít nhiều rộng lớn tùy theo tính chất của đối tượng 
nghiên cứu, nhưng chóng hay châầy, nó cũng sẽ gặp phải một ranh 
giới và vượt khỏi đấy thì nó trở thành một chiều, hạn chế, trừu 
tượng và sa vào những mâu thuẫn không thể nào giải quyết được, 
vì nó chỉ nhìn thấy những sự vật cá biệt mà không nhìn thấy mối 
liên hệ qua lại giữa những sự vật Ấy, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của 
những sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và sự tiêu vong 
của những sự vật Ấy, chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của những sự 
vật ấy mà quên trạng thái động của những sự vật ấy, chỉ thấy cây 
mà không thấy rừng. Thí dụ như trong sinh hoạt hàng ngày, 
chúng ta biết và có thể nói một cách chắc chắn rằng một con vật 
đang tôn tại hay không tổn tại, nhưng nghiên cứu kỹ hơn nữa thì 
nhiều khi đó lại là một vấn đề hết sức phức tạp, điều đó các luật 
sư hiểu rất rõ khi đã uống công vùi đầu đi tìm một giới hạn hợp 
lý mà vượt quả đó thì giết một cái thai trong bụng mẹ bị coi là 
tội giết người. Cũng như không thể xác định một cách chính xác 
lúc chết là lúc nào, vì sinh lý học chứng minh rằng chết không 
phải là một sự việc đột ngột và chốc lát, mà là một quá trình hết 
sức đài. Trong cùng một lúc, bất cứ một vật hữu cơ nào cũng vừa 
là bản thân nó, vừa không phải là bản thân nó; trong cùng một 
lúc, nó tiêu hóa những chất mà nó nhận được từ ngoài vào và bài 
tiết ra những chất khác; cũng trong cùng một lúc, nhiều tế bào 
trong cơ thể của nó chết đi và nhiều tế bào khác sinh ra; cho nên 
sau một thời gian nhất định, những vật chất của cơ thê ấy đổi mới 
hoàn toàn và được cấu tạo bằng những nguyên tử thay thế. Thành 


298 PH.ĂNG-GHEN 


thử trong bất cứ lúc nào, mỗi vật hữu cơ cũng là bản thân nó và 
lại không phải là bản thân nó. Khi nghiên cứu kỹ hơn, chúng ta 
thấy rằng hai cực của một thê đối lập - chính diện và phản diện - 
là không thể lìa nhau cũng như không thể đối lập với nhau, và 
mặc dầu /á¿ cả sự đối lập giữa chúng với nhau, chúng vẫn thâm 
nhập vào nhau. Chúng ta cũng thấy rằng nguyên nhân và kết quả, 
về thực chất, là những khái niệm chỉ có ý nghĩa khi được áp dụng 
vào những trường hợp cá biệt nhất định; nhưng nếu chúng ta 
nghiên cứu những trường hợp cá biệt ấy trong mối liên hệ chung 
của chúng với toàn thế giới thì những khái niệm ấy lại hòa vào 
nhau và xoắn xuýt với nhau thành khái niệm về tác động qua lại 
phổ biến, trong đó nguyên nhân và kết quả luôn luôn đổi chỗ cho 
nhau, cái lúc này và ở chỗ này là nguyên nhân thì lúc khác và ở 
chỗ khác lại là kết quả và ngược lại. 

Tất cả những quá trình Ấy, tất cả những phương pháp tư duy 
ấy không nằm trong khuôn khổ của tư duy siêu hình. Trái lại, đối 
với phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét những sự 
vật và những phản ánh của chúng vào tư tưởng, chủ yếu theo sự 
liên hệ qua lại, sự móc nối, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu 
vong của chúng thì những hiện tượng nói trên chỉ là những điều 
chứng thực cho phương pháp nghiên cứu riêng của nó mà thôi. 
Giới tự nhiên là cái để khảo nghiệm phép biện chứng, và khoa 
học tự nhiên hiện đại đã cung cấp cho sự khảo nghiệm ấy những 
tài liệu hết sức phong phú và ngày càng tăng thêm, do đó nó 
đã chứng minh rằng trong tự nhiên, rút cục lại, mọi cái đều 
diễn ra một cách biện chứng chứ không phải siêu hình, rằng tự 
nhiên không vận động đều đều mãi trong một vòng luấn quân 
cứ lặp đi lặp lại, mà trải qua một lịch sử thật sự. Ở đây, trước 
hết nên nói đến Đác-uyn là người đã đả kích rất mạnh mẽ quan 
niệm siêu hình về tự nhiên bằng cách chứng minh rằng toàn bộ 
thế giới hữu cơ hiện nay, thực vật, động vật và như vậy là cả 


SỰ PHÁT TRIÊỄN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 299 


loài người, đều là sản phẩm của một quá trình phát triển kéo đài 
hàng mấy triệu năm. Nhưng vì cả cho đến nay, có thể đếm trên 
đầu ngón tay con số những nhà tự nhiên học có thể suy nghĩ một 
cách biện chứng cho nên sự xung đột giữa những thành quả của 
khoa học và phương pháp tư duy siêu hình thâm căn cố để giải 
thích tại sao hiện nay có tỉnh trạng hết sức lẫn lộn đang thống trỊ 
trong lý luận của các khoa học tự nhiên khiến cho cả thầy lẫn 
trò, cả người viết lẫn người đọc, đều tuyệt vọng. 

Cho nên muốn có những khái niệm đúng đắn về vũ trụ, về sự 
phát triển của vũ trụ và sự phát triển của loài người, cũng như về 
sự phản ánh của những sự phát triển ấy vào trong đầu óc con 
người thì phải dùng phép biện chứng, bằng cách luôn luôn chú ý 
đến tác động qua lại phổ biến giữa sự phát sinh và sự tiêu vong, 
giữa sự biến hóa tiến lên và sự biến hóa thụt lùi. Ngay từ lúc 
đầu, triết học hiện đại Đức đã theo tỉnh thần đó. Can-tơ bắt đầu 
sự nghiệp khoa học của ông bằng việc biến thái dương hệ của 
Niu-tơn, cái thái dương hệ có định và vĩnh viễn - sau khi có cái 
đòn bây đầu tiên nổi tiếng - thành một quá trình lịch sử: quá 
trình mặt trời và mọi hành tinh sinh ra từ khối tỉnh vân đang 
xoay. Từ đó, ông đã rút ngay ra được kết luận là thái dương hệ 
đã nảy sinh ra thì tất phải tiêu vong. Quan điểm đó của ông, nửa 
thế kỷ sau, được La-pla-xơ chứng minh bằng toán học và một thế 
kỷ sau, kính quang phổ đã chứng minh rằng trong không gian của 
vũ trụ, có những đám khí rực đỏ có độ ngưng tụ khác nhau, giống 
như thế ”°. 

Triết học mới của Đức được hoàn thành bằng hệ thống Hê-ghen; 
công lao lớn nhất của Hê-ghen là ở chỗ ông là người đầu tiên đã 
coi toàn bộ thế giới tự nhiên, lịch sử và tỉnh thần là một quá 
trình - nghĩa là không ngừng vận động, biến đổi, biến hóa và 
phát triển; và đã thử tìm hiểu mối liên hệ nội tại của sự vận 
động và sự phát triển ẫy. Theo quan điểm ấy, lịch sử nhân loại 


300 PH.ĂNG-GHEN 


không còn là một mớ hỗn độn gồm những hành vi bạo lực vô 
nghĩa và đáng phải kết tội như nhau - trước tòa án của lý tính 
triết học ngày nay đã thành thục - và cũng đáng quên đi cho thật 
nhanh, mà là một quá trình phát triển của bản thân loài người, và 
nhiệm vụ của tư duy hiện nay là phải theo dõi bước tiến tuần tự 
của quá trình ấy qua tất cả những khúc quanh co của nó và chứng 
minh tính quy luật bên trong của nó qua tất cả những cái ngẫu 
nhiên bề ngoài. 

Dù hệ thống của Hê-ghen không giải quyết nhiệm vụ đặt ra cho 
nó, điều ấy ở đây không quan trọng lắm. Công lao lịch sử của ông 
là đã đề ra nhiệm vụ ẫy. Nhiệm vụ ấy là thuộc những nhiệm vụ mà 
riêng một người thì không thể giải quyết nổi. Mặc dù Hê-ghen 
cũng như Xanh-Xi-mông là nhà học giả bách khoa nhất thời bấy 
giờ, song ông vẫn bị hạn chế, trước hết vì sự hiểu biết của bản 
thân ông là có giới hạn tất nhiên của nó, sau nữa là vì sự hiểu biết 
và quan niệm của thời đại ông cũng có hạn. Ngoàải ra cũng còn 
phải kế đến nguyên nhân thứ ba nữa. Hê-ghen là người duy tâm chủ 
nghĩa, nghĩa là đáng lẽ phải coi những tư tưởng trong đầu óc của 
mình là những phản ánh ít nhiều trừu tượng của những sự vật và 
quá trình hiện thực, ông lại đảo ngược lại mà coi những sự vật và 
sự phát triển của những sự vật ấy chỉ là những phản ánh đã thể 
hiện ra của một "ý niệm" nào đó tồn tại ở một nơi nào đó ngay 
trước khi có thế giới. Như vậy tất cả đều đứng bằng đầu, và mối 
liên hệ thực tế của các hiện tượng trên thế giới đều hoàn toàn bị 
đảo ngược. Và mặc dầu Hê-ghen nắm được một cách chính xác và 
thiên tài một số liên hệ cá biệt giữa các hiện tượng, nhưng nhiều 
chi tiết của hệ thống Hê-ghen không thể không gò ép, giả tạo, hư 
cầu, nói tóm lại là bị giải thích sai đi bởi những nguyên nhân nói 
trên. Hệ thống Hê-ghen, với tư cách là một hệ thống, là một cái 
thai đẻ non khổng lồ, tuy đó là cái thai đẻ non cuối cùng trong loại 
của nó. Nghĩa là hệ thống ấy chứa đựng một mâu thuẫn bên trong 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 301 


không thể cứu chữa được: một mặt, tiền đề cơ bản của nó là quan 
điểm cho rằng lịch sử nhân loại là một quá trình phát triển, một 
quá trình mà xét về bản chất, thì ta không thể coi việc nó phát 
hiện ra cái gọi là chân lý tuyệt đối là thành tựu tỉnh thần cao 
nhất của nó được; nhưng mặt khác, hệ thống Hê-ghen lại tự coi 
là thành tựu cao nhất của chân lý tuyệt đối ấy. Một hệ thống 
nhận thức về tự nhiên và lịch sử bao quát tất cả và bất biến, là 
mâu thuẫn với những quy luật cơ bản của tư duy biện chứng; 
nhưng điều đó không mảy may phủ nhận mà trái lại hàm ý rằng 
sự hiểu biết có hệ thống về toàn bộ thế giới bên ngoài có thể tiến 
những bước khổng lỗ từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Một khi đã hiểu rằng chủ nghĩa duy tâm vẫn thống trị từ 
trước đến nay ở Đức là một chủ nghĩa hoàn toàn sai lầm thì tất 
nhiên phải quay về chủ nghĩa duy vật, nhưng đương nhiên không 
phải giản đơn quay về chủ nghĩa duy vật siêu hình và hoàn toàn 
máy móc của thế kỷ XVIII. Ngược lại với những lời buộc tội có 
tính chất cách mạng ngây thơ gạt bỏ một cách giản đơn tất cả 
lịch sử đã qua, chủ nghĩa duy vật hiện đại thấy lịch sử là một 
quá trình phát triển của loài người và nhiệm vụ của nó là phát 
hiện ra những quy luật vận động của quá trình ấy. Ngược lại 
với quan điểm thịnh hành ở những người Pháp thế kỷ XVIII 
cũng như ở Hê-ghen, về tự nhiên, cho rằng tự nhiên là một chỉnh 
thể không thay đổi, vận động trong những vòng tuần hoàn chật 
hẹp, với những thiên thể vĩnh viễn như Niu-tơn đã dạy, với 
những loài sinh vật hữu cơ không thay đổi như Hê-ghen đã chỉ 
ra, - ngược lại với quan niệm về tự nhiên Ấy, chủ nghĩa duy vật 
hiện đại tổng hợp tất cả những thành tựu mới nhất của khoa học 
tự nhiên nói lên rằng giới tự nhiên cũng có lịch sử của bản thân 
nó trong thời gian, những thiên thể cũng như những loại sinh 
vật có thể sống trên những thiên thể ấy trong những điều kiện 
thích hợp thì đều sinh ra và chết đi và những vòng tuần hoàn, 


302 PH.ĂNG-GHEN 


nếu quả là có, thì cũng có những quy mô vô cùng lớn hơn. 
Trong hai trường hợp ấy, chủ nghĩa duy vật hiện đại về bản chất 
là biện chứng, nó không cần đến bất cứ một triết học nào đứng 
trên các khoa học khác. Khi người ta đòi hỏi mỗi khoa học phải 
nhận rõ vị trí của nó trong mối liên hệ chung của sự vật của sự 
hiểu biết về những sự vật ấy thì bất cứ khoa học đặc biệt nào về 
mối liên hệ chung ẫy đều trở thành thừa. Như vậy thì trong toàn 
bộ triết học trước kia, chỉ còn lại có học thuyết về tư duy và 
những quy luật của tư duy - tức là lô-gích hình thức và phép 
biện chứng - là còn giữ được ý nghĩa độc lập. Tất cả các khoa 
học khác đều quy thành khoa học thực chứng về tự nhiên và về 
lịch sử. 

Nếu sự chuyên biến ấy trong quan niệm về tự nhiên chỉ có thê 
hoàn thành dần dần tùy theo sự nghiên cứu khoa học đã cung 
cấp được một số lượng tương đương những tải liệu thực chứng 
cho nhận thức thì những sự kiện lịch sử xảy ra sớm hơn nhiều 
dẫn tới một bước ngoặt quyết định trong quan niệm về lịch sử. 
Năm 1831, cuộc khởi nghĩa đầu tiên của công nhân nỗ ra ở 
Ly-ông; từ năm 1838 đến năm 1842, phong trào toàn quốc đầu 
tiên của công nhân, phong trào Hiến chương ở nước Anh, đã đạt 
tới mức cao nhất của nó. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp 
vô sản và giai cấp tư sản đã dần dần chiếm địa vị hàng đầu trong 
lịch sử các nước phát triển nhất ở châu Âu, một mặt là tùy theo 
trình độ phát triển của đại công nghiệp, mặt khác là tùy theo 
trình độ phát triển của quyền thống trị chính trị mà giai cấp tư 
sản mới giành được. Nhiều sự thật ngày càng vạch trần ra 
rằng những lời dạy của thuyết kinh tế tư sản cho rằng lợi ích 
của tư bản và lao động là nhất trí, cạnh tranh tự do sẽ đem lại sự 
hòa hợp phổ biến và đời sống hạnh phúc phổ biến, là những 
lời giả dối. Không thể không biết đến những sự thật ấy, 
cũng như không thể không biết đến chủ nghĩa xã hội Pháp và 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 303 


Anh, tức là biểu hiện lý luận mặc dầu không được hoàn bị của 
những sự thật nói trên. Nhưng quan niệm duy tâm cũ về lịch sử, 
một quan niệm chưa bị đây lùi, không biết có cuộc đấu tranh giải 
cấp dựa trên lợi ích vật chất, và nói chung không biết có cả lợi 
ích vật chất nữa. Sản xuất và mọi quan hệ kinh tế chỉ được xem 
là những nhân tổ thứ yếu của "lịch sử văn hóa” thôi. 

Những sự việc mới buộc người ta phải nghiên cứu lại một 
lần nữa toàn bộ lịch sử đã qua và người ta thấy rằng foàn bộ 
lịch sử đã qua, trừ trạng thái nguyên thủy, đều là lịch sử của 
đấu tranh giai cấp; rằng những giai cấp xã hội đấu tranh với 
nhau ấy luôn luôn là những sản phẩm của những quan hệ sản 
xuất và quan hệ trao đổi, tóm lại là những sản phẩm của những 
quan hệ #¿øh tế của thời đại của các giai cấp ấy; do đó cơ cấu 
kinh tế của xã hội luôn luôn là cái cơ sở hiện thực mà xét đến 
cùng ta phải dựa vào mới giải thích được tất cả thượng tầng 
kiến trúc là chế độ pháp quyền và chế độ chính trị, cũng như 
những quan niệm tôn giáo, triết học và các quan niệm khác của 
mỗi thời kỳ lịch sử nhất định. Hê-ghen đã giải phóng quan niệm 
về lịch sử khỏi phương pháp siêu hình, đem lại cho nó phương 
pháp biện chứng, nhưng quan niệm về lịch sử của ông, về bản 
chất, lại là duy tâm. Hiện nay, chủ nghĩa duy tâm đã bị tống ra 
khỏi nơi ấn náu cuối cùng của nó, tức là ra khỏi quan niệm về 
lịch sử; hiện nay quan niệm về lịch sử đã là quan niệm duy vật 
và người ta đã tìm thấy phương pháp để giải thích ý thức của 
con người bằng sự tổn tại của con người, chứ không phải lấy ý 
thức của con người để giải thích sự tồn tại của con người như 
từ trước tới nay. 

Cho nên ngày nay chủ nghĩa xã hội không còn bị xem là 
một sự phát hiện ngẫu nhiên của một khối óc thiên tài nào đó 
mà là một kết quả tất nhiên của cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp 
phát sinh trong quá trình lịch sử - giai cấp vô sản và giai cấp 


304 PH.ĂNG-GHEN 


tư sản. Nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội không còn là ở chỗ phải 
nặn ra một chế độ xã hội hết sức hoàn thiện, mà là ở chỗ nghiên 
cứu cái quá trình kinh tế - lịch sử đã tất nhiên sản sinh ra các 
giai cấp nói trên và sự đấu tranh giữa các giai cấp ấy và ở chỗ tìm 
ra, trong tình hình kinh tế do quá trình ấy tạo ra, những thủ đoạn 
giải quyết sự xung đột. Nhưng chủ nghĩa xã hội cũ không thể phù 
hợp với quan niệm duy vật lịch sử ấy, cũng giống như quan niệm 
về tự nhiên của những nhà duy vật Pháp không thể phù hợp với 
phép biện chứng và khoa học tự nhiên cận đại. Chủ nghĩa xã hội 
trước kia tuy có phê phán phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
hiện có và những kết quả của phương thức ấy, nhưng không thê 
giải thích được phương thức sản xuất ấy và vì thế cũng không 
đánh đồ được phương thức ấy; nó chỉ có thể tuyên bố một cách 
đơn giản rằng phương thức ấy là vô dụng. Chủ nghĩa xã hội trước 
kia càng phẫn nộ đối với sự bóc lột không thê tránh khỏi mà giai 
cấp công nhân phải chịu trong phương thức sản xuất ấy thì nó lại 
càng không thể vạch rõ cho thấy rằng sự bóc lột ấy là ở chỗ nào 
và do đâu mà có. Nhưng nhiệm vụ là ở chỗ một mặt phải giải 
thích tính tất yếu của sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa trong mối liên hệ lịch sử của nó và tính tất yếu của nó 
đối với một thời kỳ lịch sử nhất định, và do đó tính tất yếu của 
sự tiêu vong của nó; mặt khác, phải vạch trần tính chất bên trong 
còn chưa phát hiện được của phương thức sản xuất ấy. Sự phát 
hiện ra giá frị thặng dư đã làm tròn nhiệm vụ Ấy, và đã chứng 
minh rằng sự chiếm hữu lao động không được trả công là hình 
thức cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và của 
sự bóc lột công nhân do phương thức sản xuất ấy sản sinh ra; 
rằng dù nhà tư bản có bỏ tiền mua sức lao động của công nhân 
theo toàn bộ giá trị của nó, tức là giá trị của nó với tư cách 
là hàng hóa ở trên thị trường, thì nhà tư bản cũng vẫn bóp nặn 
sức lao động ấy được nhiều giá trị hơn số tiền bỏ ra để mua nó; 
rằng giá trị thặng dư ấy, rốt cuộc, họp thành tổng số những giá 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 305 


trị đẻ ra cái khối tư bản ngày càng lớn lên và tích lũy lại trong 
tay những giai cấp có của. Thế là đã giải thích được cho thấy nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, cũng như sự sản xuất ra bản thân tư 
bản, được tiễn hành như thế nào rồi. 

Hai phát hiện vĩ đại ấy - quan niệm duy vật về lịch sử và việc 
dùng giá trị thặng dư để bóc trần bí mật của sản xuất tư bản chủ 
nghĩa - là công lao của Ä⁄Zác. Nhờ hai phát hiện ấy, chủ nghĩa xã hội 
đã trở thành một khoa học mà ngày nay, vấn đề trước hết là phải 
nghiên cứu thêm, trong mọi chi tiết và mọi mối liên hệ của nó. 


306 PH.ĂNG-GHEN 


HỊ| 


Quan niệm duy vật lịch sử xuất phát từ luận điểm cho rằng 
sản xuất và trao đổi sản phẩm của sản xuất tiễn hành sau sản 
xuất, là cơ sở của mọi chế độ xã hội; rằng trong mỗi xã hội xuất 
hiện trong lịch sử, sự phân phối sản phẩm, và cùng với sự phân 
phối ấy là sự phân chia xã hội thành giai cấp hoặc đẳng cấp, là 
tùy theo cái đã được sản xuất ra, tùy theo cách thức sản xuất ra 
những cái đó và tùy theo cách thức trao đổi những sản phẩm đã 
được sản xuất ra. Do đó, phải tìm những nguyên nhân cuối cùng 
của tất cả những biến đổi xã hội và của tất cả những biến cách 
chính trị không phải trong đầu óc người ta, không phải ở sự 
hiểu biết ngày càng tăng thêm của người ta về chân lý và chính 
nghĩa vĩnh cửu, mà là ở sự biến đổi của phương thức sản xuất 
và trao đổi; phải tìm những nguyên nhân đó không phải ở ứriết 
học, mà ở nên kinh tế của thời đại mình nghiên cứu. Nếu người 
ta giác ngộ thấy được rằng những tổ chức xã hội hiện có là 
không hợp lý và bất công, rằng "thông minh trở thành ngu xuẫn, 
thiện biến thành ác"! 


trong những phương pháp sản xuất và trong những hình thức 


, thì điều đó chẳng qua chỉ chứng tỏ rằng 


trao đối, đã lặng lẽ xảy ra những biến đổi không còn phù hợp 
với chế độ xã hội sinh ra từ những điều kiện kinh tế đã lỗi 


1* Gơ-tơ. "Phau-xtơ". Phần I, màn IV ("Phòng làm việc của Phau-xtơ"). 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - III 307 


thời. Điều đó có nghĩa là những thủ đoạn để gạt bỏ những tai 
họa đã được phát hiện ra cũng nhất định phải tồn tại, dưới một 
hình thức ít nhiều phát triển, trong bản thân những quan hệ sản 
xuất đã biến đổi. Vậy phải dùng đầu óc để phát hiện ra những 
thủ đoạn Ấy trong sự kiện vật chất hiện có của nền sản xuất, chứ 
không phải sáng chế ra những thủ đoạn ấy trong đầu óc. 

Vậy do đó tình hình của chủ nghĩa xã hội hiện đại phải như 
thế nào? 

Hiện nay, mọi người đều biết chế độ xã hội hiện có là do giai 
cấp thống trị hiện nay - giai cấp tư sản - sáng lập nên. Phương 
thức sản xuất vốn có của giai cấp tư sản - mà từ thời Mác về sau, 
người ta gọi là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - không 
tương dung được với những đặc quyền địa phương và đặc quyền 
đẳng cấp, cũng như với những sợi dây ràng buộc giữa các cá 
nhân với nhau dưới chế độ phong kiến; giai cấp tư sản đã đập tan 
chế độ phong kiến và trên những điêu tàn của chế độ đó, dựng 
lên chế độ xã hội tư sản, tức là Vương quốc của tự do cạnh tranh, 
của tự do đi lại, của quyền bình đẳng giữa những người có hàng 
hóa, nói tóm lại của tất cả những cái mỹ miều của giai cấp tư 
sản. Hiện nay, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã có thể 
phát triển tự do. Từ khi hơi nước và nền sản xuất mới bằng máy 
móc đã biến công trường thủ công cũ thành đại công nghiệp thì 
lực lượng sản xuất được tạo ra dưới sự điều khiến của giai cấp tư 
sản, đã phát triển nhanh chưa từng thấy và trên một quy mô chưa 
từng có. Nhưng cũng như trong thời kỳ của chúng, công trường 
thủ công và thủ công nghiệp do ảnh hưởng của công trường thủ 
công mà phát triển thêm, đã xung đột với những sự ràng buộc 
phong kiến của phường hội, thì đại công nghiệp cũng thế, trong 
giai đoạn phát triển đầy đủ hơn của nó, tất phải xung đột với 
khuôn khổ chật hẹp trong đó phương thức sản xuất tư 


308 PH.ĂNG-GHEN 


bản chủ nghĩa giam hãm nó. Những lực lượng sản xuất mới đã vượt 
quá hình thức tư sản của việc sử dụng chúng. Và sự xung đột ây 
giữa lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất không phải là sự 
xung đột sinh ra từ đầu óc người ta, như sự xung đột giữa tội tô 
tông của con người và sự công bằng của thần thánh, mà là có thật, 
khách quan, ở bên ngoài chúng ta, độc lập đối với ý muốn hay hoạt 
động của chính ngay những người đã gây ra nó. Chủ nghĩa xã hội 
hiện đại không phải là cái gì khác mà chỉ là sự phản ánh của sự 
xung đột có thật ấy vào trong tư tưởng; là sự phản ảnh của sự xung 
đột Ấy, dưới hình thức tư tưởng, trước hết vào đầu óc của giai cấp 
trực tiếp chịu đau khổ vì sự xung đột ấy, tức là giai cấp công nhân. 

Sự xung đột ấy là như thế nào? 

Trước khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện tức là 
trong thời trung cô, khắp nơi đều có nền sản xuất nhỏ, dựa trên 
cơ sở quyền tư hữu của những người lao động về tư liệu sản 
xuất của họ; nông nghiệp của những tiểu nông tự do hay nông 
nô, thủ công nghiệp ở thành thị. Những tư liệu lao động - đất 
đai và nông cụ, xưởng thợ và dụng cụ thủ công - là tư liệu lao 
động của cá nhân, chỉ thích hợp cho cá nhân dùng, nên những 
tư liệu ấy tất phải nhỏ bé, thô sơ, có hạn. Cũng chính vì thế mà 
theo lẽ thông thường các tư liệu ẫy thuộc về bản thân người sản 
xuất. Tập trung và mở rộng những tư liệu sản xuất phân tán và 
nhỏ bé ấy, biến chúng thành những đòn bây mạnh mẽ và hiện 
đại của nền sản xuất, đó chính là vai trò lịch sử của phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và của kẻ đại biểu cho nó - tức 
là giai cấp tư sản. Từ thế kỷ XV, giai cấp tư sản đã hoàn thành 
sự nghiệp Ấy trong lịch sử như thế nào qua ba giai đoạn khác 
nhau của sản xuất: hiệp tác giản đơn, công trường thủ công và 
đại công nghiệp; - điều đó, Mác đã trình bày rất tỉ mỉ trong 
phần thứ tư của bộ "Tư bản Nhưng giai cấp tư sản, như Mác 
đã chứng minh trong cũng phần ấy, không thể biến những tư 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - III 309 


liệu sản xuất có hạn thành lực lượng sản xuất lớn mạnh nếu 
không biến những tư liệu sản xuất do cá nhân sử dụng thành 
những tư liệu sản xuất xã hội mà chỉ một số đông người cùng làm 
mới sử dụng được. Guồng quay sợi, khung cửi dệt tay, búa thợ 
rèn đã nhường chỗ cho máy xe sợi, máy dệt, búa chạy bằng hơi 
nước; xưởng thợ nhỏ nhường chỗ cho những công xưởng lớn đòi 
hỏi lao động chung của hàng trăm, hàng nghìn công nhân. Cũng 
như tư liệu sản xuất, bản thân sự sản xuất cũng biến đổi từ chỗ là 
một loạt động tắc cá nhân thành một loạt động tác xã hội và sản 
phẩm cũng từ sản phẩm cá nhân biến thành sản phẩm xã hội. Sợi, 
vải, hàng kim loại do các công xưởng và nhà máy hiện nay sản 
xuất ra, đều là sản phẩm tập thể của nhiều công nhân, tức là 
những sản phẩm phải tuần tự qua tay của họ thì mới hoàn thành. 
Về sản phẩm ấy, không một cá nhân nào có thể nói được rằng: 
"Cái này là do /ó¿ làm ra, đó là sản phẩm của tồi". 

Nhưng ở nơi nào mà sự phân công lao động tự phát trong xã 
hội, xuất hiện dần dần, không có kế hoạch gì, là hình thức cơ bản 
của sản xuất thì ở đó, sự phân công ấy làm cho những sản phẩm 
mang hình thức những hàng hóa mà sự trao đổi lẫn nhau, mua và 
bán, khiến cho người sản xuất cá thể có thể thỏa mãn nhu cầu 
muôn vẻ của mình. Trong thời trung cổ, tình hình là như thế. 
Người nông dân, chẳng hạn, bán nông phẩm cho thợ thủ công và 
mua của thợ thủ công những sản phẩm thủ công nghiệp. Một 
phương thức sản xuất mới đã thâm nhập vào trong xã hội những 
người sản xuất cá thể, những người sản xuất hàng hóa ấy. Trong 
sự phân công lao động tự phát, không có kế hoạch đang thông trị 
toàn xã hội, phương thức sản xuất ẫy đã xác lập ra sự phân công 
lao động có kế hoạch được thi hành trong công xưởng cá lẻ; bên 
cạnh nền sản xuất cá (bể, đã xuất hiện nền sản xuất xã hội. 
Sản phẩm của hai nền sản xuất ấy đều được bán trên cùng 
một thị trường, vậy là được bán với giá ít ra cũng xấp xỉ bằng 


310 PH.ĂNG-GHEN 


nhau. Nhưng tổ chức có kế hoạch thì mạnh hơn sự phân công lao 
động tự phát nhiều, sản phẩm của các công xưởng thực hành lao 
động xã hội thì rẻ hơn sản phẩm của những người sản xuất nhỏ 
cá thể. Sản xuất cá thể thì thất bại trong hết ngành này đến ngành 
khác; sự sản xuất xã hội, cuối cùng, đã cách mạng hóa toàn bộ 
phương thức sản xuất cũ. Nhưng tính chất cách mạng ấy của sự 
sản xuất xã hội, thì ít được hiểu đến nỗi trái lại người ta dùng nó 
để nâng cao và xúc tiến nền sản xuất hàng hóa. Sự sản xuất xã 
hội nảy sinh ra, trực tiếp gắn liền với một số những đòn bây đã 
có từ trước của nền sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa, tức 
là với tư bản thương mại, thủ công nghiệp và lao động làm thuê. 
Vì nó xuất hiện ra là một hình thức mới của sản xuất hàng hóa 
cho nên hình thức chiếm hữu vốn có của sản xuất hàng hóa cũng 
vẫn hoàn toàn có hiệu lực đối với nó. 

Dưới hình thức sản xuất hàng hóa đã phát triển trong thời Trung 
cổ, thì thậm chí không thể đặt ra vấn đề sản phẩm lao động phải 
thuộc về ai. Nói chung thì người sản xuất cá thể làm ra sản phẩm 
bằng những nguyên liệu họ có và thường là nguyên liệu do họ sản 
xuất ra, dùng công cụ lao động của họ, dùng lao động chân tay của 
họ hay của gia đình họ. Người đó không cần gì phải trước hết chiếm 
hữu sản phẩm của mình, sản phẩm ấy tự nhiên đã là của người đó 
rồi. Do đó, quyền sở hữu sản phẩm là dựa frên lao động của bản 
thân. Ngay ở những nơi người ta có nhờ đến sự giúp đỡ của người 
khác thì sự giúp đỡ ấy nói chung cũng vẫn chỉ là thứ yếu và ngoài 
tiền công ra còn thường được đền bù bằng những cái khác: đối với 
thợ học việc hay thợ bạn trong phường hội thì lao động để kiếm tiền 
công và sinh sống là thứ yếu mà chủ yếu là để thành nghề, để thành 
người thợ cả độc lập. Sau đó thì xuất hiện sự tập trung những tư 
liệu sản xuất vào những xưởng thợ lớn và công trường thủ công lớn, 
tức là trên thực tế chúng bắt đầu biến thành tư liệu sản xuất 
xã hội. Nhưng tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội dường như 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 311 


vẫn tiếp tục được coi như thể là hiện nay chúng vẫn là tư liệu 
sản xuất và sản phẩm lao động của cá nhân như trước. Nếu 
trước đây, người có tư liệu lao động là người chiếm hữu sản 
phẩm vì những sản phẩm ấy thông thường là sản phẩm lao động 
của người đó, sự tham gia lao động của người khác chỉ là một 
ngoại lệ thì ngày nay, người có tư liệu lao động vẫn tiếp tục 
chiếm hữu sản phẩm, mặc dù sản phẩm ấy không phải là sản 
phẩm đo người đó làm ra nữa mà hoàn toàn là sản phẩm đo 
người khác làm ra. Như vậy, sản phẩm của lao động xã hội 
không phải do những người thực sự vận dụng tư liệu sản xuất 
và thực sự sản xuất ra những sản phẩm ấy chiếm hữu, mà là do 
nhà tr bản chim hữu. Tư liệu sản xuất và sản xuất, về thực 
chất, đã biến thành có tính chất xã hội; nhưng chúng vẫn phải lệ 
thuộc vào một hình thức chiếm hữu lấy sản xuất riêng rẽ của 
người sản xuất cá thể làm tiền đề, hình thức trong đó mỗi người 
đều là chủ nhân của sản phẩm của mình và đem những sản phẩm 
ấy bán ra thị trường. Phương thức sản xuất phải lệ thuộc vào 
hình thức chiếm hữu ấy, tuy nó đã phá hủy tiền đề của hình 
thức chiếm hữu ấy). Cái mâu thuẫn ấy, cái mâu thuẫn đã mang 
lại tính chất tư bản chủ nghĩa cho phương thức sản xuất mới, đã 
chứa đựng sẵn những mâm móng của mọi xung đột hiện nay. 
Phương thức sản xuất mới càng hoàn toàn thống trị trong tất 


1) Ở đây không cần giải thích rằng ngay cả khi ñình thức chiếm hữu vẫn như xưa 
thì cũng không phải vì thế mà ứính chất của sự chiếm hữu, so với sản xuất, lại ít bị quá 
trình nói trên đây cách mạng hóa. Tôi chiếm hữu sản phẩm lao động của bản thân tôi, 
hay là chiếm hữu sản phẩm lao động của người khác - cô nhiên đó là hai sự chiếm hữu 
rất khác nhau. Nhân tiện chúng ta nói thêm rằng lao động làm thuê, chứa đựng mầm 
mống của toàn bộ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, thì đã có từ thời cổ; dưới 
trạng thái lẻ tẻ và ngẫu nhiên, lao động làm thuê đã từng tồn tại song song với chế độ nô 
lệ suốt mấy thế kỷ. Nhưng chỉ khi những tiền đề lịch sử tất yếu đã chín muỗi thì mầm 
mống còn bị che giấu ấy mới có thê phát triển thành phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa được. 


312 PH.ĂNG-GHEN 


cả các ngành sản xuất quyết định và trong tất cả các nước đang 
thống trị về kinh tế, do đó càng chèn ép sản xuất cá thể đến mức 
sản xuất cá thể chỉ còn là những tàn dư không đáng kế 0ì tất 
nhiên càng thấy rõ sự không tương dung giữa sự sản xuất xã hội 
và sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. 

Như chúng ta đã thấy, những nhà tư bản đầu tiên đã tìm thấy 
hình thức lao động làm thuê sẵn có. Nhưng lao động làm thuê 
chỉ là một trạng thái ngoại lệ, thêm thắt, phụ, tạm thời mà thôi. 
Người làm ruộng thỉnh thoảng đi làm công nhật, có mảnh đất 
riêng của mình, khiến người đó trong lúc quá ngặt nghèo, chỉ 
trông vào đó cũng sống được. Quy chế phường hội chú ý để cho 
người thợ bạn hôm nay có thể trở thành người thợ cả ngày mai. 
Nhưng ngay khi tư liệu sản xuất trở thành tư liệu sản xuất xã 
hội và tập trung trong tay các nhà tư bản thì mọi việc đều thay 
đổi. Tư liệu sản xuất cũng như sản phẩm của người sản xuất 
nhỏ cá thể ngày càng mất giá trị; người sản xuất nhỏ ngoài việc 
đi làm thuê cho nhà tư bản thì không còn đường thoát nào khác. 
Lao động làm thuê trước kia là ngoại lệ và thêm thắt, nay trở 
thành thông lệ và thành hình thức cơ bản của toàn bộ nền sản 
xuất; trước kia là công việc phụ thì nay nó đã biến thành hoạt 
động duy nhất của công nhân. Người làm thuê ngắn hạn biến 
thành người làm thuê suốt đời. Hơn nữa số người làm thuê suốt 
đời lại tăng lên rất nhiều vì sự tan rã đồng thời của chế độ 
phong kiến, vì sự giải tắn các đội vệ binh của bọn chúa phong 
kiến, vì việc đuối nông dân khỏi đất đai của họ và vân vân. Sự 
tách rời triệt để đã được hoàn thành giữa một bên là tư liệu sản 
xuất tập trung trong tay những nhà tư bản, và một bên là người 
sản xuất bị đầy đến chỗ chỉ còn có sức lao động của mình thôi. 
Mâu thuẫn giữa sự sản xuất xã hội và sự chiếm hữu tư bản chủ 
nghĩa biểu hiện thành sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai 


cáp fư sản. 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 313 


Chúng ta đã thấy phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã 
thâm nhập vào giữa một xã hội gồm những người sản xuất hàng 
hóa, những người sản xuất cá thể mà quan hệ xã hội giữa họ với 
nhau được thực hiện thông qua sự trao đổi sản phẩm của họ. 
Nhưng đặc điểm của bất cứ xã hội nào dựa trên cơ sở sản xuất 
hàng hóa cũng là: trong xã hội ấy, người sản xuất mất hết quyền 
ch phối những quan hệ xã hội của chính bản thân mình. Mỗi 
người sản xuất cho chính mình bằng những tư liệu sản xuất ngẫu 
nhiên có trong tay, và để thỏa mãn nhu cầu trao đổi riêng của cá 
nhân mình. Không ai biết rằng bao nhiêu sản phẩm do mình sản 
xuất ra sẽ xuất hiện trên thị trường và số lượng mà thị trường cần 
đến; không ai biết rằng sản phẩm cá nhân của mình ra đến thị 
trường, có thực sự cần thiết cho người ta không, có thu được đủ 
chi phí sản xuất và thậm chí có bán được không. Tình trạng vô 
chính phủ thống trị trong sản xuất xã hội. Nhưng sản xuất hàng 
hóa, cũng như mọi hình thức sản xuất khác, có những quy luật 
riêng của nó, vốn có của nó và gắn liền với nó; và những quy 
luật ấy cứ phát huy tác dụng bắt chấp tình trạng vô chính phủ ấy, 
ở ngay trong tình trạng ấy và thông qua tình trạng ấy. Những quy 
luật ấy biểu hiện trong hình thức duy nhất còn sót lại của quan 
hệ xã hội, tức là sự trao đổi, và tác động đến những người sản 
xuất với tư cách là những quy luật không thể cưỡng nổi của cạnh 
tranh. Cho nên bản thân những người sản xuất ấy lúc đầu cũng 
không biết những quy luật ẫy và chỉ có trải qua kinh nghiệm lâu 
dài thì họ mới dần dần phát hiện ra chúng. Do đó, không thông 
qua những người sản xuất và chống lại họ, những quy luật ấy tự 
nó phát huy tác dụng với tính cách là những quy luật tự nhiên mù 
quáng của hình thái sản xuất của họ. Sản phẩm chi phối người 
sản xuất. 


Trong xã hội Trung cô, đặc biệt là trong những thế kỷ đầu, 


314 PH.ĂNG-GHEN 


sản xuất chủ yếu là để thỏa mãn sự tiêu dùng riêng của mình. 
Chủ yếu nó thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất và gia đình 
họ. Ở chỗ nào, như ở nông thôn, có những quan hệ lệ thuộc về 
thân thể thì sản xuất còn thỏa mãn những nhu cầu của chúa 
phong kiến nữa. Ở đấy, không có trao đổi và sản phẩm không 
mang tính chất hàng hóa. Gia đình người nông dân sản xuất 
được hầu hết những vật họ cần dùng: cả công cụ quần áo cũng 
như thực phẩm. Họ chỉ bắt đầu sản xuất để đem bán khi họ đã 
sản xuất vượt nhu cầu của bản thân và số phải nộp hàng năm 
cho chúa phong kiến: số sản phẩm thừa được ném vào trao đổi 
xã hội, được đem bản, thì trở thành hàng hóa. Thợ thủ công ở 
thành thị thì dĩ nhiên là ngay từ đầu đã buộc phải sản xuất để 
trao đôi. Nhưng chính họ cũng phải sản xuất để tự túc phần lớn 
những nhu cầu riêng của họ; họ có vườn rau và mảnh đất nhỏ; 
họ chăn gia súc của họ ở trong rừng công cộng, ở đó họ kiếm gỗ 
làm nhà và củi; phụ nữ thì kéo sợi lanh và len v.v.. Sản xuất để 
trao đổi, tức là sản xuất hàng hóa, lúc đó chỉ mới bắt đầu. Vì 
thế trao đổi bị hạn chế, thị trường hẹp, phương thức sản xuất ôn 
định, địa phương cách biệt với thế giới bên ngoài, nội bộ địa 
phương thì thống nhất, như mác-cơ'!” ở nông thôn, phường hội ở 
thành thị. 

Cùng với sự mở rộng sản xuất hàng hóa và nhất là cùng với 
sự xuất hiện của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, thì 
những quy luật của sản xuất hàng hóa, trước kia còn nằm im, liền 
bắt đầu tác động một cách công khai hơn và mạnh mẽ hơn. 


Những sự ràng buộc cũ đã được nới rộng ra, những chướng ngại 


1* Xem phụ lục ở cuối [Ở đây Ăng-ghen viện dẫn tác phẩm "Mác-cơ" của ông. 
Xem tập này, tr. 467-492. 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 315 


cũ bị phá bỏ, người sản xuất ngày càng biến thành những người 
sản xuất hàng hóa độc lập và phân tán. Tình trạng vô chính phủ 
trong sản xuất xã hội xuất hiện và ngày càng đi đến chỗ cực đoan. 
Nhưng công cụ chủ yếu nhất mà phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa dùng để làm tăng thêm tình trạng vô chính phủ ấy trong sản 
xuất xã hội, chính là cái đối lập trực tiếp với tình trạng vô chính 
phủ: đó là sự tổ chức ngày càng tăng thêm của sản xuất, với tính 
cách là sản xuất xã hội, ở trong từng xí nghiệp sản xuất một. 
Chính là nhờ cái đòn bẩy ấy mà phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa đã chấm dứt tình trạng ổn định hòa bình trước kia. Trong 
bất cứ ngành công nghiệp nào mà phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa đã xâm nhập vào thì nó đều không để cho những phương 
pháp sản xuất cũ cùng tồn tại với nó. Ở đâu mà nó khống chế được 
thủ công nghiệp thì nó liền tiêu diệt thủ công nghiệp cũ. Địa bàn 
của lao động biến thành một bãi chiến trường. Những phát hiện 
lớn về địa lý và công cuộc thực dân tiếp sau những phát hiện ấy 
làm tăng gấp bội số thị trường tiêu thụ và đây nhanh việc biến thủ 
công nghiệp thành công trường thủ công. Đấu tranh không phải 
chỉ nỗ ra giữa những người sản xuất cá thể trong từng địa phương, 
mà những cuộc đấu tranh địa phương đến lượt chúng lại phát triển 
tới mức thành những cuộc đấu tranh giữa các dân tộc, thành chiến 
tranh thương nghiệp trong thế kỷ XVII và XVIII'“'. Cuối cùng, 
đại công nghiệp và sự thiết lập thị trường thế giới đã làm cho 
những cuộc đấu tranh ấy lan rộng khắp nơi và đồng thời kịch 
liệt chưa từng thấy. Giữa từng nhà tư bản với nhau cũng như giữa 
từng ngành sản xuất với nhau và giữa từng nước với nhau, vấn đề 
sống còn là phụ thuộc vào chỗ những điều kiện tự nhiên hoặc 
nhân tạo có lợi ít hay có lợi nhiều cho sản xuất. Kẻ thất bại bị 


loại trừ thắng tay. Đó chính là quy luật đấu tranh để sinh tồn của 


316 PH.ĂNG-GHEN 


Đác-uyn áp dụng một cách mãnh liệt gấp bội từ giới tự nhiên vào 
xã hội. Điều kiện của thú vật trong tự nhiên biểu hiện ra là sự 
phát triển cao nhất của loài người. Mâu thuẫn giữa sự sản xuất xã 
hội và sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa biểu hiện ra thành sự đối 
lập giữa tình trạng có tổ chức của sản xuất trong mỗi công 
xưởng riêng biệt với tình trạng vô chính phủ của sản xuất trong 
toàn thể xã hội. 

Chính trong hai hình thức biểu hiện ấy của cái mâu thuẫn vốn 
có của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngay từ khi phát 
sinh, mà phương thức ấy vận động, vạch thành "cái vòng luận 
quân" do Phu-ri-ê đã phát hiện ra trong phương thức ấy. Cố 
nhiên, trong thời đại của mình, Phu-ri-ê chưa thể thấy được rằng 
cải vòng ấy co hẹp dần dần lại, rằng vận động của sản xuất là 
đi theo một con đường xoáy trôn ốc không thể không kết thúc 
bằng cách đâm vào trung tâm, như vận động của các hành tính 
vậy. Chính động lực của tình trạng vô chính phủ của xã hội trong 
sản xuất đang ngày càng biến đa số người ta thành vô sản; và 
đến lượt mình, chính quần chúng vô sản này cuối cùng sẽ chấm 
dứt tình trạng vô chính phủ của sản xuất. Chính động lực của 
tình trạng vô chính phủ của xã hội trong sản xuất biến cái 
khả năng cải tiến vô hạn những máy móc dùng trong đại công 
nghiệp thành một quy luật bắt buộc đối với từng nhà tư bản công 
nghiệp một, buộc họ phải không ngừng cải tiến máy móc của 
mình, nếu không sẽ bị phá sản. Nhưng cải tiến máy móc là làm 
cho một số lao động của con người trở thành thừa. Nếu áp dụng 
và tăng thêm máy móc có nghĩa là thay hàng triệu lao động thủ 
công bằng một số ít công nhân sử dụng máy móc thì cải tiến 
máy móc có nghĩa là ngày càng gạt bỏ thêm nhiều chính ngay 
công nhân sử dụng máy móc ấy và xét đến cùng, có nghĩa là tạo 


ra một sô công nhân thừa, ngoải nhu câu trung bình của nhà tư 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 317 


bản. Số lớn công nhân không có việc làm ấy họp thành đạo quân 
công nghiệp dự trữ - như tôi đã gọi năm 1845)) - đội quân ấy là 
để sẵn cho thời kỳ công nghiệp thịnh vượng và sẽ bị ném ra lề 
đường khi khủng hoảng tất nhiên xảy ra sau mỗi thời kỳ hưng 
thịnh; đạo quân Ấy là hòn đá buộc chân giai cấp công nhân trong 
cuộc đấu tranh sống còn giữa họ và tư bản: là yêu tố điều tiết giữ 
tiền công ở mức thấp phù hợp với yêu cầu của tư bản. Như vậy là 
máy móc, theo lời của Mác, trở thành công cụ mạnh mẽ nhất của 
nhà tư bản để chống lại giai cấp công nhân; là công cụ lao động 
luôn luôn cướp mất tư liệu sinh sống trong tay người lao động, 
và chính sản phẩm của công nhân lại trở thành công cụ nô dịch 
bản thân họ “” 


thì đồng thời lại là lãng phí sức lao động một cách hết sức 


. Thành ra ngay từ đầu, tiết kiệm tư liệu lao động 


nghiêm trọng và cướp đoạt một cách vô sỉ những điều kiện lao 
động bình thường $3; máy móc, một phương tiện mạnh nhất để 
giảm bớt thời gian lao động lại trở thành phương tiện chắc chắn 
nhất để biến cả đời của người công nhân và của gia đình họ 
thành thời gian lao động nhàn rỗi để tăng thêm giá trị cho tư bản. 
Chính vì thế mà lao động quá sức của bộ phận này trong giai 
cấp công nhân lại làm cho bộ phận kia trở thành hoàn toàn thất 
nghiệp; mà đại công nghiệp đi khắp thế giới để tìm ra người 
tiêu dùng mới, lại hạn chế sự tiêu dùng của quần chúng công 
nhân trong nước ở mức chết đói thấp nhất và do đó phá hoại 
thị trường trong nước của bản thân nó. "Cái quy luật luôn 
luôn làm cho mức phát triển của nạn nhân khẩu thừa tương đối 


1) "Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh", tr.109'”, 


1* Xem C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, tiếng Việt, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.433. 


318 PH.ĂNG-GHEN 


hay đội quân công nghiệp dự trữ thăng bằng với mức phát triển 
của tích lũy tư bản thì cột người công nhân vào tư bản chặt hơn 
là những cái nêm mà Vuyn-canh đã dùng để đóng chặt Prô-mê-tê 
vào tảng đá. Quy luật ấy chế ước sự thích ứng giữa sự tích lũy tư 
bản với sự tích lũy sự khốn cùng. Thành thử tích lũy của cải ở 
cực này đồng thời lại là tích lũy nghèo nàn, đau khổ, ngu dốt, dã 
man, trụy lạc ở cực kia, tức là ở phía giai cấp sản xuất ra sản 
phẩm của mình, với tư cách là tư bản" (Các Mác, "Tư bản", 
tr.671)''*“ Trông chờ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
phân phối sản phẩm theo một lối khác thì cũng chẳng khác gì đòi 
hỏi những điện cực của một hòm điện đừng phân hóa nước nữa, 
nghĩa là đừng dẫn ô-xy đến cực dương và dẫn hy-đrô đến cực âm 
trong khi mạch điện vẫn đóng. 

Chúng ta đã thấy rằng do tình trạng vô chính phủ của sản 
xuất trong xã hội mà khả năng cải tiến cao độ của máy móc hiện 
đại đã biến như thế nào thành một quy luật bắt buộc đối với 
từng nhà tư bản công nghiệp riêng lẻ, buộc hắn phải luôn luôn 
cải tiến máy móc của mình và luôn luôn tăng công suất của máy 
móc lên. Đối với hắn thì cái khả năng thực tế đơn giản là mở 
rộng quy mô sản xuất của hắn cũng biến thành một quy luật bắt 
buộc như vậy. Sức bảnh trướng to lớn của đại công nghiệp - mà 
so với nó, sức bành trướng của chất khí chỉ là một trò trẻ con - 
thì hiện đang biểu hiện ra thành ø#w cầu phải bành trướng về 
chất và về lượng, một nhu cầu khinh thường mọi trở lực. Trở 
lực ây là sự tiêu dùng, là chỗ tiêu thụ, là thị trường cho các sản 
phẩm đại công nghiệp. Nhưng khả năng mở rộng của thị trường 
về bề rộng và bề sâu lại bị chi phối trước hết bởi những quy 
luật khác hắn, tác động kém mãnh liệt hơn nhiều. 
Sự bảnh trướng của thị trường không theo kịp sự mở rộng sản 
xuất. Sự xung đột là không thể tránh được và vì không có giải 
pháp nào ngoài việc phá vỡ bản thân phương thức sản xuất tư 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 319 


bản chủ nghĩa, cho nên sự xung đột ẫy trở thành có tính chất chu 
kỳ. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại sản sinh ra một "vòng luân 
quân" mới. 

Thật thế, từ năm 1825, tức là lúc nỗ ra cuộc tông khủng hoảng 
lần thứ nhất thì cứ trong vòng độ mười năm một, toàn thế giới 
công nghiệp và thương nghiệp, nền sản xuất và trao đối của tất cả 
các dân tộc văn minh cũng như của những xứ phụ thuộc ít nhiều 
chưa khai hóa của họ, lại bị rối loạn một lần. Thương nghiệp 
ngừng trệ, thị trường tràn ngập hàng đống hàng hóa không bán đi 
được; tiền biến mất, tín dụng ngừng lại, các công xưởng đóng cửa, 
quần chúng lao động thiếu tư liệu sinh hoạt vì đã sản xuất ra quá 
nhiều tư liệu sinh hoạt, các cuộc vỡ nợ nối tiếp nhau, những cuộc 
phát mại cũng nối tiếp nhau. Tình trạng đình trệ kéo dài hàng mây 
năm liền, hàng đống lực lượng sản xuất và sản phẩm bị lãng phí 
và phá hủy cho đến khi hàng hóa tích đống lại vơi đi do mất giá 
nhiều hay ít, cho đến khi sản xuất và trao đối dần dần hoạt động 
trở lại. Dần dần nhịp độ của hoạt động ấy ngày càng nhanh thêm, 
chuyển sang nước kiệu, nước kiệu công nghiệp chuyên sang nước 
phi, rồi từ nước phi sang nước phi cực nhanh của cuộc đua ngựa 
vượt rào thực sự của công nghiệp, thương nghiệp, tín dụng và đầu 
cơ, để rồi cuối cùng sau những bước nhảy nguy hiểm nhất, rơi vào 
cái hố khủng hoảng. Và cứ quanh đi quần lại như thể mãi. Mới từ 
năm 1825 đến nay, chúng ta đã trải qua năm cuộc khủng hoảng, và 
bây giờ (1877), chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng thứ sáu. 
Và tính chất của những cuộc khủng hoảng ấy đã rõ rệt đến nỗi 
Phu-ri-ê đã nói lên thực chất của tất cả những cuộc khủng hoảng 
ấy khi gọi cuộc khủng hoảng thứ nhất là crise pléthorique, tức là 
khủng hoảng thừa #3. 

Trong các cuộc khủng hoảng, mâu thuẫn giữa sự sản xuất 
xã hội và sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa nỗ ra đữ đội. Lưu 
thông hàng hóa bị tạm thời ngừng trệ, phương tiện lưu thông 


320 PH.ĂNG-GHEN 


là tiền trở thành một chướng ngại cho lưu thông, mọi quy luật 
của sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa đều bị đảo lộn. Sự 
xung đột kinh tế lên đến tột độ: phương thức sản xuất nổi dậy 
chống lại phương thức trao đổi. 

Sự tổ chức xã hội của sản xuất ở trong nhà máy đạt tới trình 
độ phát triển khiến nó không còn có thể tương dung được với 
tình trạng tồn tại bên cạnh nó và bên trên nó là tình trạng vô 
chính phủ của sản xuất trong xã hội - điều đó chính bản thân nhà tư 
bản cũng đã cảm thấy vì trong thời kỳ khủng hoảng, nhiều nhà đại 
tư bản và một số lớn hơn những nhà tư bản nhỏ đều lâm vào cảnh 
phá sản khiến cho tư bản tập trung một cách dữ dội. Toàn bộ cơ cầu 
của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngừng hoạt động dưới 
sức ép của những phương thức sản xuất mà chính cơ cấu ấy đã 
tạo ra. Nó đã không còn có thể biến hết tất cả những tư liệu sản 
xuất thành tư bản nữa. Những tư liệu sản xuất ấy phải nghỉ việc; 
vì thế cho nên đạo quân công nghiệp dự trữ cũng buộc phải thất 
nghiệp. Tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, người công nhân dự 
trữ của tư bản, mọi nhân tố của sản xuất và mọi nhân tố của đời 
sống hạnh phúc chung đều có thừa thãi. Nhưng như Phu-ri-ê đã 
nói, "sự thừa thãi ấy lại trở thành nguồn gốc của sự khốn cùng 
và thiêu thôn", vì vậy sự thừa thãi ấy đã ngăn trở những tư liệu 
sản xuất và tư liệu sinh hoạt biến thành tư bản. Vì trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa tư liệu sản xuất không thể có tác dụng được 
nếu trước đó chúng không được biến thành tư bản, nghĩa là 
thành công cụ bóc lột sức lao động của con người. Sự tất yếu của 
việc tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt phải biến thành tư bản, 
đứng sừng sững như một bóng ma giữa những công nhân vả 
những tư liệu ấy. Sự tất yếu ấy ngăn cản sự kết hợp giữa những 
đòn bây của sản xuất, tức là tư liệu và người, với nhau: chính nó 
là cái duy nhất ngăn cản tư liệu sản xuất hoạt động, ngăn cản công 
nhân lao động và sống. Cho nên một mặt, phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa thấy rằng nó không còn đủ sức tiếp tục quản lý 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 321 


những lực lượng sản xuất nữa. Mặt khác, bản thân những lực 
lượng sản xuất, với một sức mạnh ngày càng tăng, đều hướng đến 
chỗ tiêu diệt mâu thuẫn ấy, đến chỗ thoát khỏi tư cách tư bản của 
nó, đến chỗ thực tế thừa nhận tính chất của mình là những lực 
lượng sản xuất xã hội. 

Chính sự phản kháng đó của những lực lượng sản xuất phát 
triển mạnh mẽ chống lại tư cách tư bản của nó, sự tất yếu ngày 
càng tăng buộc phải thừa nhận tính chất xã hội của những lực 
lượng sản xuất - chính những cái ấy buộc bản thân giai cấp 
những nhà tư bản ngày càng phải thừa nhận, trong chừng mực có 
thể được dưới quan hệ tư bản chủ nghĩa, những lực lượng sản 
xuất là những lực lượng sản xuất xã hội. Thời kỳ công nghiệp 
cực thịnh với tín dụng phình lên vô hạn, cũng như thời kỳ khủng 
hoảng với sự phá sản của nhiều xí nghiệp tư bản chủ nghĩa lớn, 
dẫn tới hình thức xã hội hóa một khối lớn tư liệu sản xuất như 
chúng ta thấy trong các loại công ty cô phần. Một số những tư 
liệu sản xuất và giao thông ấy, ví dụ như đường sắt, thì ngay từ 
đầu đã đồ sộ đến nỗi chúng gạt bỏ mọi hình thức khác của sự 
bóc lột tư bản chủ nghĩa. Nhưng đến một trình độ phát triển 
nhất định thì chính ngay hình thức ấy cũng thành ra không đủ 
nữa; tất cả những nhà sản xuất lớn trong cùng một ngành công 
nghiệp của một nước kết hợp lại thành một "tò-rớt", tức là một 
hội liên hợp lấy việc điều tiết sản xuất làm mục đích; những hội 
này quyết định tổng số sản phẩm phải sản xuất, phân phối tổng 
số ấy với nhau và quy định trước giá bán. Nhưng vì những 
tờ-rớt ấy hễ gặp thời vẫn làm ăn không khẩm khá thì phần lớn 
liền bị tan rã cho nên chúng lại dẫn tới một sự xã hội hóa mạnh 
hơn: toàn bộ một ngành công nghiệp biến thành một công ty cổ 
phần lớn; sự cạnh tranh trong nội bộ một nước nhường chỗ cho 
sự độc quyền của công ty duy nhất đó ở nước ấy. Năm 1890, 
tình hình ấy đã xảy ra trong ngành sản xuất chất kiềm ở Anh; 
ngành sản xuất này sau khi tập hợp tất cả 4§ công xưởng lớn 


322 PH.ĂNG-GHEN 


lại thì trở thành một công ty duy nhất do một trung tâm lãnh đạo, 
với số tư bản là 120 triệu mác. 

Trong các tờ-rớt, tự do cạnh tranh biến thành độc quyền và 
nền sản xuất không có kế hoạch của xã hội tư bản chủ nghĩa đầu 
hàng trước nền sản xuất có kế hoạch của xã hội xã hội chủ 
nghĩa sắp đến. Cố nhiên, lúc đầu, điều đó chỉ có lợi lớn cho nhà 
tư bản. Nhưng dưới hình thức ẫy của nó, sự bóc lột đã trở thành 
quá lộ liễu đến nỗi nó không thể không sụp đồ. Không có nhân 
dân nước nào lại có thể chịu đựng được lâu đài sự sản xuất 
do các tờ-rớt lãnh đạo, một sự bóc lột toàn xã hội một cách vô 
liêm sỉ bởi một nhúm nhỏ gồm những tên ngồi cắt phiếu lấy tiền 
bỏ túi. 

Vô luận thế nào, có tờ-rớt hay không có tờ-rớt, thì cuối 
cùng, đại biểu chính thức của xã hội tư bản chủ nghĩa, tức là 
nhà nước, cũng buộc phải đảm đương việc lãnh đạo sản xuất. 


1) Tôi nói "buộc phải", vì chỉ trong trường hợp mà tư liệu sản xuất và tư liệu 
giao thông đã /c sự quá lớn khiến các công ty cô phần không thể quản lý được, và 
do đó việc quốc hữu hóa trở thành một sự tất yêu về phương diện kinh tế, chỉ trong 
trường hợp đó thì việc quốc hữu hóa - ngay cả khi nó do nhà nước hiện nay thực 
hiện - mới là một bước tiến về kinh tế, mới có nghĩa là người ta đã đạt tới một giai 
đoạn mới, giai đoạn làm tiền đề cho bản thân xã hội nắm lây mọi lực lượng sản 
xuất. Nhưng mới đây, từ khi Bi-xmác lao vào việc quốc hữu hóa thì người ta thấy 
xuất hiện một thứ chủ nghĩa xã hội giả hiệu và ở chỗ này chỗ nọ, nó thậm chí đã 
thoái hóa thành một sự hoàn toàn quy lụy tuyên bố không do dự rằng öđ: cứ sự quốc 
hữu hóa nào về các tư liệu sản xuất, ngay cả quốc hữu hóa theo kiểu Bi-xmác, cũng 
đều là chủ nghĩa xã hội cả. Hiển nhiên là nếu độc quyền nhà nước về thuốc lá cũng 
là chủ nghĩa xã hội thì Na-pô-lê-ông và Mét-téc-ních cũng có thể coi là kẻ sáng lập 
ra chủ nghĩa xã hội. Nếu Chính phủ Bi vì lý do rất bình thường về chính trị và tài 
chính mà tự mình bắt tay kiến thiết những đường sắt chủ yếu; nếu Bi-xmác không 
vì bất cứ sự tất yêu nào về kinh tế mà đem những đường sắt chủ yếu của nước 


Phổ biến thành quốc doanh nhằm mục đích duy nhất là để tổ chức và sử dụng 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 323 


Sự tất yếu phải biến thành sở hữu nhà nước thì trước hết xuất 
hiện trong các cơ cấu giao thông đại quy mô: bưu điện, điện báo 
và đường sắt. 

Nếu các cuộc khủng hoảng đã vạch rõ sự bất lực của giai cấp 
tư sản trong việc tiếp tục quản lý những lực lượng sản xuất hiện 
đại thì việc chuyển các cơ cấu sản xuất và giao thông đại quy mô 
thành các công ty cổ phần, các tờ-rớt và thành tài sản quốc gia 
lại càng chứng tỏ rằng người ta chẳng cần đến giai cấp tư sản 
mới đạt được mục đích ấy. Hết thảy chức năng xã hội của những 
nhà tư bản hiện nay đều do những nhân viên làm công đảm 
nhiệm. Nhà tư bản không còn có hoạt động xã hội nào khác ngoài 
việc bỏ tiền thu nhập vào túi, cắt phiếu lấy lãi và đầu cơ ở Sở 
giao dịch, nơi mà chúng cướp đoạt tư bản lẫn của nhau. Phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lúc đầu loại bỏ công nhân thì hiện 
nay nó loại bỏ cả nhà tư bản, có nhiên là tạm thời nó chưa gạt 
những nhà tư bản vào đạo quân công nghiệp dự trữ, mà chỉ gạt 
vào số nhân khẩu thừa mà thôi. 

Nhưng dù những lực lượng sản xuất là ở trong tay các công ty 
cổ phần và các tờ-rớt hay biến thành tài sản nhà nước thì những 
tư liệu sản xuất cũng vẫn không mất tính chất của chúng là tư 
bản. Điều đó ta thấy rất rõ trong những công ty cổ phần 
và các tờ-rớt. Và nhà nước hiện đại lại chỉ là tổ chức do xã hội 


những đường sắt trong thời chiến được tốt hơn, để biến nhân viên đường sắt thành 
một đàn cừu đầu phiếu ủng hộ chính phủ một cách ngoan ngoãn và chủ yếu là để có 
được một nguồn thu nhập mới mà không cần đến những quyết nghị của quốc hội - 
thì đó tuyệt nhiên không phải là những biện pháp xã hội chủ nghĩa dù là trực 
tiếp hay gián tiếp, tự giác hay không tự giác. Nếu không thì Seehandlung'“® của nhà 
vua, xưởng chế đồ gốm của nhà vua, thậm chí xưởng may quần áo trong quân đội, 
thậm chí việc quốc hữu hóa nhà thổ mà một anh chàng hết sức ranh ma dưới triều 
Phri-đrích - Vin-hem III đề nghị một cách nghiêm túc trong những năm 30, cũng là 


những thiết chế xã hội chủ nghĩa. 


324 PH.ĂNG-GHEN 


tư sản tự tạo ra cho mình để tránh cho những điều kiện chung 
bên ngoài của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa khỏi bị 
công nhân cũng như những nhà tư bản cá thể xâm phạm tới. Nhà 
nước hiện đại, bất cứ dưới hình thức nào, về thực chất, vẫn là 
một bộ máy tư bản chủ nghĩa, là nhà nước của những nhà tư bản, 
là nhà tư bản tập thể lý tưởng. Nhà nước ấy càng biến nhiều lực 
lượng sản xuất thành tài sản của nó bao nhiêu thì nó càng biến 
thành nhà tư bản tập thể thực sự bấy nhiêu và càng bóc lột nhiều 
công nhân bấy nhiêu. Công nhân vẫn là những người làm thuê, 
những người vô sản. Quan hệ tư bản chủ nghĩa vẫn không bị thủ 
tiêu mà trái lại còn được đây tới chỗ tột cùng. Nhưng khi đã đạt 
tới chỗ tột cùng thì sẽ xảy ra cuộc đảo lộn. Sở hữu nhà nước về 
lực lượng sản xuất không phải là cách giải quyết xung đột nhưng 
đã là cái cách giải quyết về mặt hình thức, tức là khả năng để 
giải quyết xung đột ấy. 

Cách giải quyết này chỉ có thể là ở chỗ tính chất xã hội của 
lực lượng sản xuất hiện đại phải được thừa nhận trên thực tế và 
do đó, phương thức sản xuất, chiếm hữu và trao đổi phải được 
làm cho thích hợp với tính chất xã hội của các tư liệu sản xuất. 
Và chỉ có thể làm được như vậy nếu xã hội công khai và trực tiếp 
nắm lấy những lực lượng sản xuất đã phát triển đến nỗi ngoài xã 
hội ra, không ai có thể quản lý được chúng. Như vậy là tính chất 
xã hội của tư liệu sản xuất và của sản phẩm ngày nay đang chống 
lại bản thân những người sản xuất và đang phá vỡ phương thức 
sản xuất và trao đổi theo chu kỳ, đồng thời tác động một cách thô 
bạo, một cách phá hoại như một quy luật mù quáng của tự nhiên - 
tính chất xã hội ẫy sẽ được những người sản xuất vận dụng một 
cách hoàn toàn tự giác và sẽ biến từ nguyên nhân của sự rối loạn 
và khủng hoảng theo chu kỳ, thành đòn bẩy hết sức mạnh mẽ của 
chính ngay sản xuất. 


Những lực lượng xã hội, cũng giống như những lực lượng tự 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 325 


nhiên, tác động một cách mù quáng, thô bạo, phá hoại, khi chúng 
ta hiểu được chúng và chưa tính đến chúng. Nhưng một khi 
chúng ta đã hiểu được chúng, hiểu được tác động, phương hướng 
và ảnh hưởng của chúng thì lúc đó chúng ta có thể tùy ý buộc 
chúng ngày càng phải phục tùng ý chí của chúng ta và lợi dụng 
chúng để đạt mục đích của chúng ta. Điều đó là đặc biệt đúng khi 
nói về những lực lượng sản xuất lớn mạnh hiện đại. Chừng nào 
chúng ta khăng khăng cự tuyệt không muốn hiểu bản chất và tính 
chất của những lực lượng ấy - mà lực lượng sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và những kẻ bênh vực nó lại cự tuyệt không chịu hiểu - thì 
chừng đó lực lượng sản xuất vẫn tác động bất chấp ý muốn của 
chúng ta, chống lại chúng ta, chúng vẫn thống trị chúng ta, như 
đã nói tỉ mi ở trên. Nhưng một khi đã hiểu được bản chất của 
chúng rồi thì ở trong tay những người sản xuất tập thể, chúng có 
thể biến đổi từ chỗ là những bà chủ quỷ quái thành những cô đầy 
tớ ngoan ngoãn. Sự khác nhau đó cũng giống như sự khác nhau 
giữa sức mạnh phá hoại của điện trong giông tố với luồng điện 
đã chế ngự được trong điện báo và trong đèn điện, giữa ngọn lửa 
của đám cháy với ngọn lửa mà người ta sử dụng. Xử trí như vậy 
đối với những lực lượng sản xuất hiện nay, sau khi đã hiểu được 
bản chất của chúng rồi thì tình trạng vô chính phủ của sản xuất 
xã hội sẽ được thay thế bằng một sự điều tiết sản xuất theo kế 
hoạch của xã hội, nhằm thỏa mãn toàn bộ xã hội cũng như thỏa 
mãn mỗi thành viên trong xã hội. Lúc đó phương thức chiếm hữu 
tư bản chủ nghĩa, trong đó sản phẩm trước hết nô dịch người sản 
xuất rồi nô dịch người chiếm hữu, được thay thế bằng phương 
thức chiếm hữu mới dựa trên chính ngay tính chất của tư liệu sản 
xuất hiện đại: một mặt là sự chiếm hữu trực tiếp của xã hội về 
các sản phẩm, coi đó là những tư liệu để duy trì và phát triển sản 
xuất, mặt khác là sự chiếm hữu trực tiếp của cá nhân về các sản 
phẩm, coi đó là tư liệu sinh hoạt và hưởng thụ. 


326 PH.ĂNG-GHEN 


Ngày nay biến đại đa số dân cư thành vô sản, phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra một lực lượng bị buộc phải hoàn 
thành cuộc cách mạng ây nêu không thì tiêu vong. Ngày càng đây 
tới chỗ biến những tư liệu sản xuất lớn đã xã hội hóa thành sở 
hữu nhà nước, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tự nó lại 
vạch ra con đường để hoàn thành cuộc cách mạng ấy. Giai cấp vô 
sản chiếm lấy chính quyên nhà nước và biến tư liệu sản xuất 
trước hết thành sở hữu nhà nước. Nhưng chính do đó, giai cấp vô 
sản cũng tự xóa bỏ tính cách vô sản của nó, nó xóa bỏ mọi sự phân 
biệt giai cấp và mọi đối kháng giai cấp, và cũng xóa bỏ nhà nước 
với tư cách là nhà nước. Xã hội trước kia và hiện tại, vận động 
trong đối kháng giai cấp, nên cần có nhà nước, nghĩa là một tổ 
chức của giai cấp bóc lột để duy trì những điều kiện sản xuất bên 
ngoài của nó, như vậy thì chủ yếu là để duy trì bằng vũ lực giai 
cấp bị bóc lột trong những điều kiện áp bức (chế độ nô lệ, chế độ 
nông nô, chế độ làm thuê) do phương thức sản xuất hiện có lúc 
đó quyết định. Nhà nước là đại biểu chính thức của toàn thê xã hội, 
là sự tập trung của toàn thể xã hội, thành một cơ thể hữu hình, 
nhưng nó chỉ là như thế, khi nào nó là nhà nước của giai cấp đại 
biểu trong thời đại của mình cho toàn thê xã hội: trong thời cố, 
đó là nhà nước của chủ nô; trong thời trung cổ, đó là nhà nước 
của quý tộc phong kiến; trong thời đại chúng ta, đó là nhà nước 
của giai cấp tư bản. Khi nhà nước rút cục thật sự trở thành đại 
biểu của toàn thể xã hội thì nó sẽ hóa ra thừa. Khi không còn giai 
cấp xã hội cần phải duy trì trong vòng áp bức nữa, khi không còn 
sự thống trị của một giai cấp đối với một giai cấp khác và sự đấu 
tranh để sinh tồn nảy sinh ra trong tình trạng sản xuất vô chính 
phủ hiện nay, khi những xung đột và những sự quá lạm nảy sinh 
ra từ cuộc đấu tranh đó đều bị quét sạch, thì lúc đó sẽ không cần 
áp bức al, ràng buộc ai nữa, lúc đó một chính quyền nhà nước 
chấp hành chức năng ấy như hiện nay cũng sẽ mắt tính tất yếu của 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 327 


nó. Hành động thứ nhất, do đấy nhà nước thật sự là đại biểu của 
toàn thể xã hội - biến tư liệu sản xuất thành sở hữu của xã hội - 
cũng đồng thời là hành động độc lập cuối cùng của nó với tư 
cách là nhà nước. Việc chính quyền nhà nước can thiệp vào các 
quan hệ xã hội sẽ dần dần hóa ra thừa và tự đình chỉ. Việc cai trị 
người sẽ nhường chỗ cho việc quản lý vật và chỉ đạo quá trình 
sản xuất. Nhà nước không "bị xóa bỏ", nó fự tiểu vong. Chính 
phải đứng trên quan điểm ấy để đánh giá câu: "Nhà nước nhân 
dân tự đồ câu này xét về mặt cô động thì tạm thời còn có lý 
do tồn tại, nhưng xét đến cùng thì không có căn cứ khoa học. 
Cũng phải căn cứ vào điểm ấy để đánh giá yêu sách của những kẻ 
được gọi là những người vô chính phủ chủ nghĩa đòi xóa bỏ ngay 
nhà nước trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. 

Từ khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong 
lịch sử, việc xã hội chiếm hữu mọi tư liệu sản xuất thường đã là 
một lý tưởng ít nhiều lờ mờ về tương lai đối với những cá nhân 
riêng biệt hoặc đối với những nhóm riêng biệt. Nhưng việc chiếm 
hữu ấy chỉ có thể trở thành một khả năng, trở thành một tất yếu 
lịch sử, khi đã có những điều kiện thực tế để thực hiện nó. Cũng 
như mọi tiến bộ khác của xã hội, nó có thể thực hiện được, không 
phải chỉ do chỗ người ta đã nhận thức được rằng sự tồn tại của các 
giai cấp là trái với chính nghĩa, với bình đẳng, v.v., không phải chỉ 
do ý muốn đơn giản là tiêu điệt những giai cấp ấy đi, mà là do có 
những điều kiện kinh tế mới nào đó. Sự phân chia xã hội thành giai 
cấp bóc lột và bị bóc lột, thống trị và bị trị, là kết quả tất nhiên của 
sự phát triển thấp của sản xuất trước kia. Chừng nào mà toàn bộ lao 
động xã hội chỉ cung cấp một số sản phẩm không vượt quá số thật 
cần thiết cho sự sống còn của mọi người được mấy, chừng nào mà 
do đó, lao động choán hết hay gần hết thì giờ của tối đại đa số thành 
viên trong xã hội thì chừng đó, xã hội ấy tất nhiên phải chia thành giai 
cấp. Bên cạnh đại đa số hoàn toàn phải lao động bắt buộc ấy, 


328 PH.ĂNG-GHEN 


thì hình thành ra một giai cấp không lao động trực tiếp sản xuất và 
phụ trách những công việc chung của xã hội như việc điều khiển 
lao động, công việc nhà nước, tư pháp, khoa học, nghệ thuật, v.v.. 
Vậy quy luật phân công lao động là cơ sở của sự phân chia thành 
giai cấp. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không loại trừ việc sử dụng 
các phương pháp bạo lực, cướp bóc, quỷ kế và gian lận; không 
ngăn cản giai cấp thống trị, một khi đã nắm được chính quyền, 
củng cố địa vị thống trị của nó trên lưng giai cấp lao động và biến 
sự điều khiến xã hội thành sự tăng cường bóc lột quần chúng. 

Do đó, nếu sự phân chia thành giai cấp có một lý do tổn tại 
lịch sử nào đó thì nó chỉ có thể có lý do tồn tại ấy trong một thời 
gian nhất định, trong những điều kiện xã hội nhất định. Nó dựa 
trên sự sản xuất không đầy đủ; nó sẽ bị sự phát triển đầy đủ của 
những lực lượng sản xuất hiện đại xóa bỏ. Thật thế, sự xóa bỏ 
giai cấp xã hội đòi hỏi phải có tiền đề là một giai đoạn phát triển 
lịch sử trong đó sự tồn tại của không những một giai cấp thống 
trị nào đó mà của bất cứ giai cấp thống trị nào, do đó của ngay cả 
sự phân chia giai cấp, cũng đều trở thành lỗi thời, thành cũ kỹ. 
Do đó việc xóa bỏ giai cấp đòi hỏi phải có tiền đề là một trình độ 
phát triển cao của sản xuất trong đó việc một giai cấp xã hội 
riêng biệt chiếm hữu tư liệu sản xuất và sản phẩm và do đấy, nắm 
quyên thống trị chính trị, nắm độc quyền giáo dục và chỉ đạo tỉnh 
thần, đã không những hóa ra thừa mà còn cản trở sự phát triển 
kinh tế, chính trị và tinh thần nữa. Trình độ ấy ngày nay đã đạt 
được. Sự phá sản về chính trị và tỉnh thần của giai cấp tư sản hầu 
như không còn là một bí mật đối với ngay cả bản thân giai cấp 
đó nữa và sự phá sản kinh tế của giai cấp đó cứ tái diễn đều kỳ 
trong vòng mười năm một. Trong mỗi cuộc khủng hoảng xã hội lại 
nghẹt thở dưới sức ép của những lực lượng sản xuất và của những 
sản phẩm mà bản thân xã hội đã tạo ra và không tài nào lợi dụng 
được nữa, xã hội tự thấy bất lực trước mâu thuẫn vô lý này là: 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 329 


những người sản xuất không có gì để tiêu dùng vì thiếu người 
tiêu dùng. Sức bành trướng của những tư liệu sản xuất phá tung 
xiềng xích mà phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trói 
buộc chúng. Giải phóng tư liệu sản xuất khỏi những xiềng xích 
đó là điều kiện tiên quyết duy nhất để bảo đảm cho lực lượng sản 
xuất phát triển liên tục với một tốc độ ngày cảng nhanh, và trên 
thực tế, cho chính ngay sản xuất tăng lên vô hạn. Nhưng không 
phải chỉ có thế. Việc xã hội chiếm hữu tư liệu sản xuất không 
những gạt bỏ được xiềng xích nhân tạo hiện tại đang trói buộc 
sản xuất mà còn xóa bỏ được sự lãng phí và sự phá hoại trực tiếp 
những lực lượng sản xuất và sản phẩm, tức là những hiện tượng 
không thể không đi kèm theo sự sản xuất hiện nay và lên tới tột 
độ trong thời kỳ khủng hoảng. Thêm nữa, sự chiếm hữu ấy còn 
giải phóng được cho xã hội một khối tư liệu sản xuất và sản 
phẩm, bằng cách xóa bỏ nạn lãng phí ngu xuân thể hiện ở sự xa 
hoa của những giai cấp thống trị hiện tại và của những đại biểu 
chính trị của chúng. Khả năng bảo đảm, bằng một nên sản xuất 
xã hội, cho mọi thành viên trong xã hội không những một đời 
sống hoàn toàn đầy đủ về vật chất và ngày càng phong phú hơn 
mà còn bảo đảm cho họ phát triển và vận dụng một cách hoàn 
toàn tự do và đầy đủ những năng khiếu thể lực và trí lực của họ 
nữa - khả năng ẫy hiện nay mới xuất hiện lần đầu tiên nhưng nó 


đã xuất hiện thực sự)). 


1) Vài con số sau đây sẽ cho ta một ý niệm đại khái về sức bành trướng to lớn của 
tư liệu sản xuất hiện đại, ngay cả dưới áp lực tư bản chủ nghĩa. Theo những con số mới 
nhất của Ghíp-phen “Š, trưởng phòng thống kê Anh, thì sự phát triển của tổng số của cải 
ở Anh và Ai-rơ-len tính tròn lại là: 

Năm 1814 - 2.200 triệu pao xtéc-linh = 44 tỷ mác 

Năm 1865 - 6.100 triệu pao xtéc-linh = 122 tỷ mác 

Năm 1875 - 8.500 triệu pao xtéc-linh = 170 tỷ mác 


330 PH.ĂNG-GHEN 


Một khi xã hội đã chiếm hữu những tư liệu sản xuất làm của 
mình rồi thì sản xuất hàng hóa sẽ bị thủ tiêu, và do đó sự thống 
trị của hàng hóa đối với những người sản xuất cũng bị thủ tiêu. 
Tình trạng vô chính phủ trong nội bộ nền sản xuất xã hội được 
thay thế bằng một sự tổ chức có kế hoạch và có ý thức. Cuộc 
đấu tranh cho sự sống còn của cá nhân sẽ chấm dứt. Do đó mà 
lần đầu tiên, con người tách hắn - nói theo ý nghĩa nào đó - 
khỏi giới thú vật, chuyền từ điều kiện sinh tồn của thú vật sang 
điều kiện sinh tồn thật sự của con người. Những điều kiện sinh 
hoạt bao quanh con người và từ trước đến nay vẫn thống trị con 
người thì lúc này sẽ bị chi phối và kiểm soát bởi con người lần 
đầu tiên làm chủ tự nhiên một cách thật sự và có ý thức, vì con 
người đã làm chủ đời sống xã hội của chính mình. Những quy 
luật chi phối hành động xã hội của con người, cho đến nay vẫn 
đối lập với con người như những quy luật tự nhiên, xa lạ và 
thống trị thì từ nay được con người vận dụng một cách hoàn 
toàn tự giác và do đấy, bị con người chi phối. Tôn tại xã hội 
của con người từ trước đến nay vẫn đối lập với con người như 
những cái do tự nhiên và lịch sử gán cho con người thì hiện nay 
đã biến thành hành động tự do của bản thân con người. Những 
lực lượng khách quan bên ngoài, từ trước đến nay vẫn thống trị 
lịch sử thì hiện nay sẽ do chính con người kiểm soát. Chỉ từ lúc 
đó, con người mới bắt đầu tự mình sáng tạo ra lịch sử của chính 
mình một cách hoàn toàn tự giác; chỉ từ lúc đó, những nguyên 
nhân xã hội mà con người làm cho phát huy tác dụng, mới đưa 


lại, với một mức độ rât lớn và luôn luôn tăng lên mãi, những 


Còn về tư liệu sản xuất và sản phẩm bị phá hủy trong các cuộc khủng hoảng thì Đại 


hội II của các nhà công nghiệp Đức (họp ở Béc-lin ngày 21 tháng Hai 1878)''? đã ước 
tính tổng số tôn thất của ngành công nghiệp luyện kim, trong thời kỳ khủng hoảng 


1875 - 1878, riêng ở nước Đức là đến 455 triệu mác. 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - II 331 


kết quả mà con người mong muốn. Đó là bước nhảy của con 
người từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do. 

Để kết luận, chúng ta hãy tóm tắt quá trình trình bày của 
chúng ta lại như sau: 

I. Xã hội trung cổ: Sản xuất nhỏ cá thể. Tư liệu sản xuất 
thích hợp với sự sử dụng cá nhân, vì thế dĩ nhiên là có tính thô 
sơ, nhỏ nhặt, có tác dụng rất hạn chế. Sản xuất là cho tiêu dùng 
trực tiếp của chính người sản xuất, hoặc của bọn lãnh chúa 
phong kiến của họ. Chỉ ở nơi nào, ngoài số tiêu dùng trực tiếp 
mà còn sản xuất thừa ra thì chỗ thừa ấy mới đem bán, đem trao 
đổi: sản xuất hàng hóa chỉ mới đang ở trong quá trình phát sinh, 
nhưng lúc ấy nó đã chứa đựng mầm mống của íình trạng vô chính 
phủ trong nên sản xuất xã hội. 

II. Cách mạng tư bản chủ nghĩa: Sự biên chuyên của công 
nghiệp trước tiên được thực hiện bằng hiệp tác giản đơn và 
công trường thủ công. Tập trung những tư liệu sản xuất từ trước 
đến lúc đó vẫn rải rác, vào trong các xưởng thợ lớn và biến 
những tư liệu đó từ chỗ là những tư liệu sản xuất của cá nhân 
thành những tư liệu sản xuất xã hội - sự biến chuyền này nói 
chung không đụng chạm đến hình thức trao đổi. Những hình 
thức chiếm hữu cũ vẫn còn phát huy tác dụng. Nhà /ữ bản xuất 
hiện: với tư cách là kẻ sở hữu tư liệu sản xuất, hắn chiếm lấy 
sản phẩm và biến những sản phẩm ẫy thành hàng hóa. Sản xuất 
đã trở thành một hành vi xã hội; trao đổi và cùng với trao đổi là 
sự chiếm hữu, vẫn là những hành vi cá nhân, hành vi của những 
người riêng biệt: sản phẩm của lao động xã hội bị nhà tư bản 
cá thể chiếm hữu. Đó là mâu thuẫn cơ bản, từ đó nảy sinh ra tất 
cả những mâu thuẫn trong đó xã hội hiện nay đang vận động, 
những mâu thuẫn mà đại công nghiệp đang làm cho thấy đặc 
biệt rõ: 

a) Tách người sản xuất khỏi tư liệu sản xuất. Giam hãm người 


332 PH.ĂNG-GHEN 


lao động vào trong chế độ lao động làm thuê suốt đời. Sự đối lập 
giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. 

b) Ý nghĩa ngày cảng rõ và tác dụng ngày cảng tăng của 
những quy luật chỉ phối sản xuất hàng hóa. Cạnh tranh hết sức 
kịch liệt. Mâu thuẫn giữa sự tổ chức có tính chất xã hội trong 
mỗi công xưởng và tình trạng vô chính phủ có tính chất xã hội 
trong toàn bộ nên sản xuất. 

c) Một mặt - sự cải tiến máy móc, một sự cải tiến mà cạnh 
tranh đã biến thành một quy luật bắt buộc đối với mọi chủ 
xưởng, một sự cải tiến có nghĩa là ngày càng không ngừng loại 
bớt công nhân khỏi công xưởng: đạo quán công nghiệp dự trữ 
phát sinh. Mặt khác - sự mở rộng sản xuất vô hạn, đó cũng là 
quy luật cạnh tranh bắt buộc đối với mỗi chủ xưởng. Cả hai mặt 
sự phát triển chưa từng thấy của những lực lượng sản xuất, 
cung vượt quá cầu, sản xuất thừa, thị trường ứ đọng, những 
khủng hoảng cứ mười năm lại xây ra, vòng luần quân: ở đầy thì 
thừa tư liệu sản xuất và sản phẩm, ở kia thừa công nhân không 
có việc làm và không có tư liệu sinh hoạt. Nhưng hai đòn bẩy 
ấy của sản xuất và của phúc lợi xã hội không thể kết hợp với 
nhau được, vì hình thức của sản xuất tư bản chủ nghĩa ngăn cản 
không cho lực lượng sản xuất hoạt động, không cho sản phẩm 
lưu thông, trừ phi những đòn bẩy đó trước hết phải biến thành 
tư bản, điều mà chính ngay sự quá thừa những đòn bây ấy lại 
ngăn cản. Mâu thuẫn ấy phát triển tới chỗ phi lý: phương thức 
sản xuất nổi loạn chống lại hình thức trao đổi. Giai cấp tư sản 
tỏ ra bất lực trong việc tiếp tục quản lý những lực lượng sản 
xuất xã hội của nó. 

d) Sự thừa nhận một phần nào tính chất xã hội của những 
lực lượng sản xuất là điều bắt buộc đối với chính ngay những 
nhà tư bản. Việc các công ty cổ phần tồi đến các tờ-rớt, và sau 
cùng đến nà nước chiếm hữu các cơ cấu lớn về sản xuất và 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CNXH TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐÉN KHOA HỌC. - III 333 


giao thông. Giai cấp tư sản tỏ ra là một giai cấp thừa; mọi chức 
năng xã hội của nó hiện nay đều do người làm thuê đảm nhiệm. 

II. Cách mạng vô sản, sự giải quyết các mâu thuẫn: giai cấp 
vô sản đoạt quyên lực xã hội và nhờ quyền lực ấy, biến những tư 
liệu sản xuất xã hội đã thoát khỏi tay giai cấp tư sản, thành sở 
hữu của toàn xã hội. Bằng hành vi ấy, giai cấp vô sản làm cho 
những tư liệu sản xuất thoát khỏi tính chất là tư bản trước kia 
của chúng, làm cho tính chất xã hội của tư liệu sản xuất được 
hoàn toàn tự do phát triển. Như vậy, sự sản xuất xã hội theo một 
kế hoạch đã định trước trở thành có khả năng thực hiện được. Sự 
phát triển sản xuất làm cho sự tồn tại của các giai cấp xã hội 
khác nhau không còn hợp thời nữa. Tình trạng vô chính phủ 
trong nền sản xuất xã hội càng biến mất đi bao nhiêu thì uy 
quyền chính trị của nhà nước cũng càng biến mất đi bấy nhiêu. 
Con người, cuối cùng làm chủ tồn tại xã hội của chính mình thì 
cũng do đó mà làm chủ tự nhiên, làm chủ cả bản thân mình, trở 
thành người tự do. 

Làm tròn sự nghiệp giải phóng thế giới ấy, đó là sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp vô sản hiện đại. Nghiên cứu những điều kiện lịch 
sử và thực chất của sự biến đổi ấy, do đó làm cho giai cấp bị áp 
bức hiện đang có sứ mệnh hoàn thành sự nghiệp ấy hiểu rõ được 
những điều kiện và bản chất của sự nghiệp của chính họ, đó là 
nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học, biểu hiện lý luận của 
phong trào vô sản. 


